Tử Vi đâu sô tân biên 


Vãn Đằng Thải Thứ Lang 

16. NHẬN ĐỊNH VỂ MÙA SINH VÀ GIỜ SINH 


16.1. Thuận mùa sinh 

Muốn biết một người có thuận mùa sinh hay không, coi bảng dưới đây: 


Mùa sinh 

Xuân 

Hạ 

Thu 

Đông 

Mệnh Vượng 

Mộc 

Hỏa 

Kim 

Thủy 

Mệnh Tướng 

Hỏa 

Thổ 

Thủy 

Mộc 


Thí dụ: Mộc Mệnh, sinh tháng hai thuộc mùa Xuân là Mệnh Vượng. Thổ 
Mệnh, sinh tháng năm thuộc mùa Hạ là Mệnh Tướng. 


Mệnh Vượng hay Mệnh Tướng là thuận mùa sinh hay được mùa sinh. Như 
vậy, độ số tăng thêm. 

16.2. Thuận giờ sinh 

Muốn biết một người có thuận giờ sinh hay không, coi bảng dưới đây: 


Mùa giờ 

Xuân 

Hạ 

Thu 

Đông 

Mệnh Vượng 

Dậu, Thìn, Tỵ 

Mão, Mùi, Hợi 

Ngọ, Thân, Dẩn 

Sửu, Tuất, Tý 


Thí dụ: sinh tháng hai thuộc mùa Xuân, vào giờ Thìn là thuận giờ sinh hay 
được giờ sinh 

Mệnh Vượng là thuận giờ sinh hay được giờ sinh. Như vậy, độ số tăng 

thêm. 

16.3. Phụ luận 

16.3.1. Giờ sinh thuốc cung an mênh thuân lý và nghich lý 

- Sinh vào giờ thuộc Dưong, lại an Mệnh tại Dưong cung là thuận lý, trái lại 
là nghịch lý. 

- Sinh vào giờ thuộc Âm, lại an Mệnh tại Âm cung là thuận lý, trái lại là 
nghịch lý. 

- Thuận lý, độ số gia tăng. Nghịch lý, độ số chiết giảm. 

16.3.2. Năm sinh và giờ sinh 

- Sinh năm Dần, Ngọ, Tỵ, Dậu giờ Thìn, Tuất, Sửu, Mùi là tối độc. 

- Sinh năm Dần, Hợi, Tý giờ Ngọ, Thân, Dậu, Hợi là khắc cha từ lúc còn 
nhỏ tuổi. Nhưng nếu qua 16 tuoi, cha vẫn còn, phải đoán là sự hình khắc đã tiêu 
tán. Cha con đã cố thể chung sống với nhau lâu được. 

- Sinh năm Thìn, Tỵ, Sửu, Mùi giờ Tý, Ngọ, Mão, Tỵ, Hợi, Thân, Dậu: khắc 
mẹ trước (mẹ chết trước cha). 

Nhận định trên đây cẩn phải kết hợp vối những nhận định về ảnh hưởng 
của các sao thuộc ba cung Mệnh, Phúc Đức và Phụ Mau để rộng đường luận 
đoán. 


- 225 - 




Tử Vi đâu sô tân biên 


Vãn Đằng Thái Thứ Lang 

17. PHỤ LUẬN VỂ MỆNH THÂN 

17.1. Thượng cách 

Có chức vị lớn, phú qúy hiển hách nhưng phải thật hoàn toàn: Mệnh Cục 
tương sinh, Âm Dương thuận lý. 

- Tử, Phủ, Vũ, Tướng 

- Cơ, Nguyệt, Đồng, Lương 

- Cự, Nhật 

- Nhật, Nguyệt 

Nhập miếu, vượng hay đắc địa, hội Tả, Hữu, Xương, Khúc, Khôi, Việt, 

Long, Phượng, Đào, Hồng, Khoa, Quyển, Lộc. 

17.2. Trung cách 

Không được hoàn toàn, Mệnh Cục tương khắc, Âm Dương nghịch lý, 
Chính diệu lạc lõng. Trong Trunệ cách gồm có những nghề nghiẹp, chức vị khá 
giả, nhưng không được rực rỡ hien hách. 

- Cơ, Nguyệt, Đổng, Lương, hội Tả, Hữu, Quang, Qúy, Quan, Phúc: làm 
thầy thuốc có danh tiếng. 

- Cơ, Nguyệt, Đổng, Lương, hội Tả, Hữu, Khoa, Quyển, Khôi, Việt, Xương, 
Khúc, Tấu: làm thầy giáo, viết bao. 

- Cơ, Nguyệt, Đồng, Lương, hội Tả, Hữu, Xương, Khúc: mở nhà in, làm tiểu 
công nghệ, hay buôn bán khá gia. 

- Tử, Phủ, Vũ, Tướng, hội Long, Phượng, Tả, Hữu, Hình, Riêu: làm thợ rất 
khéo léo 


- Thiên Cơ, hội Hổng, Riêu, Đào, Tấu: chuyên ca vũ nhạc rất nổi tiếng. 

- Thiên Cơ, hội Hổng, Tấu: làm thợ may, thợ thêu. 

- Sát, Phá, Liêm, Tham, hội Hổng, Đào, Tấu, Long, Phượng: làm thợ vẽ, hay 
họa sĩ 

- Cơ, Nguyệt, Đồng, Lương, hội Tả, Hữu, Xương, Khúc, Thai, Cáo: làm 
công chức nhỏ thấp, làm lý trưởng, chánh tổng. 

- Cơ, Nguyệt, Đổng, Lương, hội Tướng, Ấn, Long, Phượng, Phù: làm thầy 
phù thủy cao tay. 

- Sát, Phá, Liêm, Tham hội Tả, Hữu, Quyển, Lộc, Nhật, Nguyệt hãm địa: làm 
thầy tướng, thầy bói. 

- Thiên Đồng, hội Long, Phượng, Hình, Riêu, Hổng, Đào: thích đổng bóng. 

- Thiên Tướng, hội Quan Phù, Tả, Hữu, Tướng, Ấn: đi tu lên chức hòa 
thượng. 

1 7.3. Hạ cách 


- 226 - 


Vãn Đằng Thái Thứ Lang Tử Vi đâu sổ tân biên 

Theo nhận định về Trung cách, nhưng thường các sao không hội hợp toàn 
bộ, lại gặp nhiều Sát tinh, Bại tinh xâm phạm hay Tuần, Triệt án ngữ. 

Những người thuộc Hạ cách thường suốt đời lật đật, vất vả, phải lang 
thang đây đo, nghề nghiệp thường không nhất định, ăn bửa nay đã phải lo bữa 
mai. 


1 7.4. Phi thường cách 

- Mệnh: Tử, Phủ, Vũ, Tướng hội hợp, tất cả đểu nhập miếu, vượng hay đắc 
địa. 

- Thân: Sát, Phá, Liêm, Tham hội hợp, tất cả cũng đểu nhập miếu, vượng 
hay đắc địa. 

- Mệnh, Thân lại được thêm sự phù tá của các sao đắc địa là Tả, Hữu, 
Khôi, Việt, Xương, Khúc, Long, Phượng, Hổng Đào, Khoa, Quyển, Lộc và Kình, 
Đà, Không, Kiếp, Hình, Hổ. 

Phi thường cách rất hiếm có. Nếu gặp cách này, tất phú qúy đến tột bực, 
uy quyển hiến hách, có danh tiếng lưu lại ngàn thu. 


- 227 - 


Tử Vi đâu sô tân biên 


Vãn Đằng Thái Thứ Lang 

18. PHỤ LUẬN VỂ TỬ TỨC 

18.1. Đại cương 

Nếu cung Mệnh, Thân sáng sủa tốt đẹp, chắc chắn là được hưởng phú 
qúy, nhưng chang may cung Tử Tức lại mờ ám xấu xa, vậy về già thường cô 
đơn hay không được nhờ va con cái mà an hưởng thanh nhàn. Trái lại neu cung 
Mệnh, TTiân mờ ám xấu xa, dĩ nhiên là vất vả lật đật, nhưng cung Tử Tức lại sáng 
sủa tốt đẹp, vậy lúc về già cũng được sung sướng đôi chút vì được nhờ con. 

1 Ạ r Ạ 

3 nhân có câu: 

“ Mệnh hung nhỉ cát, ảo hữu Tử cung cát 
Mệnh cát nhỉ hung, ảo hữu Tử cung hung.” 

Nghĩa là 

Mệnh xấu hóa tốt vì cung Tử Tức tốt 
Mệnh tốt hóa xấu vì cung Tử Tức xấu 

Sự tốt xấu của cung Tử Tức lại rất quan hệ đến cuộc đời của người đàn 
bà, lúc còn trẻ nhờ cha mẹ, sau lập gia đình, tất phải nương vào chồng, đến già lại 
phải trông vào con. 

18.2. Tiểu luận 

- Cung Tử Tức của cha mẹ hay cung Mệnh của con có nhiều sao giống 
nhau gọi là Truyền tinh, sau này được nhờ đứa con đó. 

Thí dụ: Cung Tử Tức của cha hay mẹ có Tử, Phù, Xương, Khúc, Long, 
Phượng hội hợp. Cung Mệnh của con có Phủ, Tướng, Xương, Khúc, Long, Phượng 
hội hợp. Như vậy là Truyền tinh. 

- Cung Tử Tức của cha hay mẹ và cung Mệnh của con có nhiều sao khác 
nhau gọi là Bất truyền tinh. Sau này không được nhờ đứa con đó, hoặc con chết 
trước cha mẹ, hoặc cha mẹ chết trước khi con hiến đạt khá giả. 

Thí dụ: Cung Tử Tức của cha mẹ có Sát, Phá, Liêm, Tham, Tả, Hữu hội hợp. 
Cung Mệnh của con có Cơ, Nguyệt, Đổng, Lương, Xương, Khúc hội hợp. Như vậy la Bất 
truỳễn tinh. 

- Cung Tử Tức của cha và cung Mệnh của con có nhiều sao giống nhau, 
như vậy cha hợp với con, trái lại là cha con không hợp nhau. 

- Cung Tử Tức của cha hay mẹ và cung Mệnh của con có nhiều sao mờ 
ám xấu xa giống nhau, chủ sự có khắc, gây tai ương, tật bệnh, như vậy rất khó 
nuôi đứa con đo. Nhưng nếu ngoài 40 tuổi (hoặc tuổi cha, hoặc tuổi mẹ) mới 
sinh đứa con đó lại rất dễ nuôi. 


- 228 - 


Tử Vi đâu sô tân biên 


Vãn Đằng Thái Thứ Lang 

19. PHÂN CỤC 

19.1. Phú cục ( giàu có) 

19.1.1. Tài Ấm Giáp Ấn 

Cung Mệnh hay cung Điển Tài có Tướng sáng sủa tốt đẹp tọa thủ, có Lương 
giáp cung (Âm tinh là tên riêng của Thiên Lương cung như Thiên Ân là tên riêng 
của Thiên Tướng). 

19.1.2. Phủ Ẩn Củng Thân 

Cung Thân có Phủ, Tướng hợp chiếu. 

19.1.3. Kim Sán Quang Huy 

Cung Mệnh hay cung Điển, Tài an tại Ngọ, có Nhật tọa thủ. 

19.1.4. Nhâu Nguyêt Giáp Tài 

Cung Mệnh hay cung Điển, Tài an tại Sửu có Tham, Vũ tọa thủ đồng cung. Hay 
tại Mùi có Phủ tọa thu, có Nhật, Nguyệt giáp cung. (Tài tinh là tên riêng của Vũ Khúc vì 
Vũ Khúc chủ tiền bạc). 

19.1.5. Nhâu Nguyêt Chiếu Bích 

Cung Mệnh hay cung Điển, Tài an tại Sửu, có Nhật, Nguyệt tọa thủ đồng 
cung tại Mùi xung chiếu: hay an tại Mùi có Nhật, Nguyệt tọa thủ đổng cung tại 
Sửu xung chiếu. 

19.1.6. Tài Lôc Giáp Mã 

Cung Mệnh hay cung Điển, Tài có Vũ tọa thủ, có Vũ, Lộc giáp cung. 

1 9.2. Qúy cục ( có danh chức, quyền qúy) 

19.2.1. Kim Dư Phù Giá 

Tử sáng sủa tốt đẹp tọa thủ tại cung Mệnh, hay Quan Lộc có Tả, Hữu, 
Thiếu Dương, Thiếu Âm giáp cung, nên ví như xe vàng phò vua 

19.2.2. Tử Phủ Triều Viên 

Cung Mệnh hay Quan Lộc có Tử sáng sủa tốt đẹp tọa thủ và có Phủ chiếu, 
hay có Phu sáng sủa tốt đẹp tọa thủ và có Tử chiếu. 

19.2.3. Phu Bât Củng Chủ 

Cung Mệnh hay Quan Lộc có Tử sáng sủa tốt đẹp tọa thủ có Phụ - Bật hợp 
chiếu. 

19.2.4. Quân Thần Khánh Hôi 

Cùng như trên, nhưng có thêm đủ bộ Xương, Khúc, Khôi, Việt, Long, 
Phượng hợi hợp. 

19.2.5. Phủ Tướng Triều Viên 

Cung Mệnh hay Quan Lộc có Phủ sáng sủa tốt đẹp tọa thủ và có Tướng 


- 229 - 


Vãn Đằng Thái Thứ Lang Tử Vi đâu sổ tân biên 

chiếu hay có Tướng sáng sủa tốt đẹp tọa thủ và có Phủ chiếu. 

19.2.6. Vũ Khúc Thủ Viên 
Vũ thủ Mệnh tại Mão. 

19.2.7. Cù Cơ Mão Dâu 

Cung Mệnh hay Quan Lộc an tại Mão, Dậu, có Cự, Cư tọa thủ đổng cung. 

19.2.8. Thất Sát Triều Đấu 

Cung Mệnh hay Quan Lộc an tại Dần, Thân có Sát tọa thủ và có Tử, Phủ 
(đổng cung) xung chiếu. 

19.2.9. Tham Hỏa Tương phùng 

Cung Mệnh hay Quan Lộc an tại Tứ Mộ, có Tham tọa thủ gặp Hỏa đổng 

cung. 

19.2.10. Nhât Xuất Phù Tang 

Cung Mệnh hay Quan Lộc an tại Mão, có Nhật tọa thủ. 

19.2.11. Nguyêt Lãng Thiên Môn 

Cung Mệnh hay Quan Lộc an tại Hợi có Nguyệt tọa thủ (Hợi thuộc quẻ 
Kiền là biểu tượng của Trời nên gọi là Thiên Môn). 

19.2.12. Minh Châu Xuất Hải 
Coi Qúy cục 19.2.13. dưới đây. 

19.2.13. Nguyêt Sinh Thương Hải 

Cung Mệnh hay Quan Lộc an tại Tý, có Nguyệt tọa thủ (Tý thuộc que 
Khảm là biểu tượng của nước, của biển cá, nên gọi là Thưong hải). 

19.2.14. Nhât Nguỵêt Đổng Lâm 

Cung Mệnh hay Quan Lộc an tại Sửu, có Nhật tọa thủ tại Tý và Nguyệt tọa 
thủ tại Hợi xung chiếu hay an tại Mùi có Nhật, Nguyệt tọa thủ đổng cung tại Sửu 
xung chiếu. 

19.2.15. Nhât Nguỵêt Tinh Minh 

Cung Mệnh hay Quan Lộc an tại Sửu có Nhật tọa thủ tại Tý và Nguyệt tọa 
thủ tại Hợi hợp chiếu hay an tại Mùi có Nhật tọa thủ tại Mão và Nguyệt tọa thủ 
tại Hợi hợp chiếu. 

19.2.16. Nhât Nguỵêt Giáp Mênh 

Coi Phú cục 19.1.4 nhưng đây là có danh chức quyển qúy 

1 9. 2. 17. Lôc Mã Bôi Ấn 

Cung Mệnh hay Quan Lộc có Tướng sáng sủa tốt đẹp tọa thủ, có Lộc, Mã 
giáp cung. 

19.2.18. Hình Tù Giáp Ấn 


- 230 - 


Vân Đằng Thái Thứ Lang Tử Vi đâu sổ tân biên 

Cung Mệnh hay Quan Lộc có Ân tọa thủ, có Hình, Liêm giáp cung (Hình 
là tên riêng của Kình Dương, cũng như Tù là tên riêng của Liêrn Trinh). 

19.2.19. Mã Đầu Đới Kiêm 

Cung Mệnh hay Quan Lộc an tại Ngọ, có Kình tọa thủ, có Hình, Mã hợp 
chiếu, nên ví như đầu ngựa có mang thanh kiếm. 

19.2.20. Kình Dương Nhâp Mênh 

Cung Mệnh hay Quan Lộc an tại Tứ Mộ, có Kình tọa thủ. Tốt đẹp đối với 
tuổi Thìn, Tuất, Sửu, Mùi. 

19.2.21. Toa Oúy Hưởng Oúy 

Cung Mệnh hay Quan Lộc có Khôi tọa thủ và có Việt chiếu, hay có Việt tọa 
thủ và có Khôi chiếu. 

19.2.22. Văn Tinh Ám Củng 

Cung Mệnh hay Quan Lộc có Xương tọa thủ và có Khúc chiếu, hay có 
Khúc tọa thủ và có Xương chiếu. Nếu gặp thêm Khôi, Việt, Tuế hội hợp lại càng 
rực rõ 

19.2.23. Khoa Quyên Lốc Củng 

Cung Mệnh hay Quan Lộc có Khoa, Quyển, Lộc hội chiếu 

19.2.24. Quyền Lôc Sinh phùng 

Cung Mệnh hay Quan Lộc có Quyển, Lộc, Sinh tọa thủ đổng cung. 

19.2.25 . Khoa Minh Lôc Ărn 

Cung Mệnh hay Quan Lộc có Khoa tọa thủ và có Lộc nhị hợp hay có 
Lộc tọa thủ và có Khoa nhị hợp. 

19.2.26. Minh Lôc Ám Lôc 

Cung Mệnh hay Quan Lộc có Hóa Lộc tọa thủ và có Lộc Tổn nhị hợp, hay 
có Lộc Tổn tọa thủ và có Hóa Lộc nhị hợp 

19.2.27. Tài Ấn Giáp Lôc 

Cung Mệnh hay Quan Lộc có Lộc tọa thủ, có Vũ, Tướng giáp cung 
19.3. Bần tiện cục (nghèo hèn) 

19.3.1. Sinh Bất phùng Thời 

Liêm thủ Mệnh tại Dần Thân gặp Tuần, Triệt án ngữ 

19.3.2. Nhất Sinh Cô Bần 

Phá thủ Mệnh tại Dần, Thân gặp nhiều Sát tinh mờ ám xấu xa xâm phạm. 

19.3.3. Tài Dữ Tù Cừu 

Vũ hay Liêm mờ ám xấu xa thủ Mệnh, gặp nhiều Sát tinh xâm phạm. 


- 231 - 


Tử Vi đâu sô tân biên 


Vãn Đằng Thái Thứ Lang 

19.3.4. Nhât Nguỵêt Tàng Hung 
Nhật, Nguyệt mờ ám xấu xa thủ Mệnh, chiếu Mệnh hay giáp Mệnh. 

19.3.5. Quân Tử Tai Dã 

Mệnh có nhiều Sát tinh mờ ám xấu xa hội hợp. 

19.3.6. Lôc phùng Lưỡng Sát 

Lộc Tổn hay Hóa Lộc thù Mệnh, gặp Không, Kiếp đồng cung. 

19.3.7. Lưỡng Trùng Hoa Cái 
Coi Bần tiện cục 19.3.6. ở trên. 

19.3.8. Mã Lac Không Vong 
Mã thủ Mệnh gặp Tuần, Triệt án ngữ. 

1 9.4. Tạp cục 

19.4.1. Cẩm Thương Thiêm Hoa 

Cung Mệnh, Thân sáng sủa tốt đẹp, vận hạn lại rực rỡ, nên ví như gấm thêu 

hoa. 

19.4.2. Phong Vân Tế Hôi 

Cung Mệnh, Thân mờ ám xấu xa, nhưng vận hạn lại rất tốt đẹp nên ví như 
rồng mây gặp hội. 

19.4.3. Khô Mốc phùng Xuân 

Cung Mệnh, Thân xấu xa mờ ám, nhưng vận hạn lại tốt đẹp, nên ví như 
cây khô gặp mùa xuân, tuy vậy, không được toàn mỹ như Phong Vân Tế Hội. 

19.4.4. Y Cẩm Hoàn Hương 

Lúc ít tuổi vất vả lật đật vì gặp hạn xấu xa, nhưng về già lại an nhàn khá 
giả vì gặp hạn tốt đẹp, vậy cho nền thường ví như mặc ao gam về làng. 

19.4.5. Thủy Thương Giá Tinh 

Hạn một năm tốt rồi lại một năm xấu, không đểu đặn, nên ví như bóng sao 
chập chờn trên mặt nước. 

19.4.6. Cát Hung Tương Bán 

Cũng như trên, nhưng đôi khi cứ nửa năm hành thông rồi lại nửa năm bế 
tắc. 

19.4.7. Bô Số Vô Ỷ 

Vận hạn trước sau, xấu tốt không rõ rệt, may đi liền với rủi, kéo dài liên 
miên, nên ví như người ốm đi bộ lâu mà không tìm thấy thầy thuốc. 

19.4.8. Lôc Xung Mã Khổn 

Hạn gặp Sát, Lộc, Mã hội hợp và Tam Không xâm phạm, Lộc, Mã bị nguy 


- 232 - 


Tử Vi đâu sổ tân biên 


Vãn Đằng Thái Thứ Lang 

khốn nên coi là hạn xấu. 

19.5. Phụ luận 

- Phú cục và Qúy cục trình bày sơ lược ở trên rất cần phải xa lánh Tuần, 
Triệt, Sát tinh và Bại tinh. Ngoại trừ Qúy cục 19.2.9 - 19.2.16 - 19.2.22 gặp Sát 
tinh cũng không bị chiết giảm mất sự tốt đẹp. Nếu Sát tinh sáng sủa, dĩ nhiên lại 
càng thêm rực rỡ. 

- Phú cục và Qúy cục rất cần gặp Khoa, Quyển, Lộc hội hợp, như vậy mới 
được toàn mỹ. 

- Bần tiện cục trình bày sơ lược ở trên, nếu gặp Tuần, Triệt án ngữ (không 
kể Bần Tiện Cục 19.3.1 -19.3.3) cũng đỡ xấu xa, và nếu gặp chêm nhiều sao sáng 
sủa tốt đẹp, chắc chắn là trở lại tốt đẹp. 


- 233 - 


Vãn Đằng Thái Thứ Lang Tử Vi đâu sổ tân biên 

20. NHẬN XÉT SỐ MỆNH CỦA MỘT VÀI HẠNG NGƯỜI 

20.1 Hưởng phúc và sống lâu 

- Sinh ở phương nam (nhà ở mở cửa hướng Nam), Mệnh có Đổng, Lương 
sáng sủa tốt đẹp tọa thủ, hay sinh ở phương bắc, Mệnh có Tử, Phủ, Vũ, Phá, 
Liêm, Tham sáng sủa tốt đẹp tọa thu, như vậy được hưởng phúc và sống lâu. 

- Nên xem xét cung Phúc Đức thật cẩn thận, nếu thấy Phúc Đức thật rực 
rỡ, tốt đẹp, mới có thể quyết đoán được như trên. 

20.2. Thông minh 

- Cần thiết nhất là cung Phúc Đức phải có Văn tinh tọa thủ. Mệnh, Thân lại 
phải có Xương, Khúc, Khôi, Việt, Tả, Hữu hội hợp. 

- Mệnh, Thân có Tướng, Phá sống sủa tốt đẹp tọa thủ, lại thêm Văn tinh hội hợp, 
như vậy tất thông minh, có nhiều mưu trí và kheo léo chân tay, nếu làm nghề thủ công 
cũng phát đạt có tiếng tăm. 

- Thông minh đến tột bực, nếu Mệnh, Thân có Phủ Tướng, Xương, Khúc, 
Khôi, Việt, Ta, Hữu, Long, Phượng, Thai, Tọa hội hợp. 

20.3. Giàu có 

- Mệnh, Thân xa lánh xa lánh Song Hao và Sát tinh. Cung Tài Bạch rực rỡ 
tốt đẹp, có Tài tinh tọa thủ, như vậy chắc chắn là giàu có. 

- Tốt đẹp nhất là Nguyệt chiếu sáng cung Điển Trạch, Vũ sáng sủa tốt đẹp 
tọa thủ tại cung Tài Bạch ở Tứ Mộ. 

20.4. Bần tiện 

- Mệnh, Thân không có những sao sáng sủa tốt đẹp hội hợp. Xấu xa nhất là 
Mệnh, Thân an tại Tứ Sinh gặp nhieu Sát tinh xâm phạm. 

- Nên xem xét ba cung Phúc Đức, Tài Bạch và Điển Trạch. Nếu tất cả đểu 
xấu xa mờ ám, phải quyết đoán là bẩn tiện. 

20.5. Hoang đãng 

Mệnh, Thân có nhiều Sát tinh hội hợp cùng với Đào, Hổng, Hỉ, Riêu, như vậy 
thường hay say mê tửu sắc mà chuốc lấy tai họa. Tham mờ ám xẩu xa thủ Mệnh, phai 
quyết đoán là chơi bời phóng đãng. 

20.6. Tàn tật hay phá tướng 

- Trước hết phải xem cung Phúc Đức, tốt đẹp hay xấu xa, cung Tật Ách có 
nhiều sao cứu 

giải hay nhiều sao tác họa. Đoạn xem đến cung Mệnh gặp nhiều hay ít Sát tinh, 
Bại tinh xâm phạm. 

- Nếu Phúc Đức xấu xa. Tật Ách rủi nhiều hơn may. Mệnh lại gặp nhiều 
Sát tinh hay Bại tinh xâm phạm, như vậy chắc chắn là có tàn tật. 

- Kình, Đà thủ Mệnh, Thân gặp Hỏa, Linh họp chiếu, nên hay bị đau lưng, 
thường có tật ở lưng, nếu không cung mắc bệnh phai ngồi một chỗ. 

- 234 - 


Vân Đằng Thái Thứ Lang Tử Vi đâu sổ tân biên 

- Xem số những người tàn tật, phải đặc biệt chú ý đến cung Tật Ách và 
nhận xét biểu tượng những cơ thể trong người bằng các sao đế rỗng đường luận 
đoán. 

20.7. Yểu tử 


- Ba cung Mệnh, Thân, Phúc Đức đểu mờ ám xấu xa, đại hạn mười năm 
cùng không được tốt đẹp, như vậy không thể sống lâu được. 

- Sát thủ Thân, nếu giàu sang tất chết non, trái lại có nghèo hèn mới sống 
lâu được. 

20.8. Văn chức 

Ba cung Mệnh, Thân và Quan Lộc cần phải có Tả, Hữu, Xương, Khúc, 
Khôi, Việt họi hợp cùng với Khoa, Quyền, Lộc, như vậy có văn chức lớn lao, 
nhiều người biết tiếng. 

20.9. Biệt tài về vân nghệ 

- Cần thiết nhất là ba cung Mệnh, Thân và Quan Lộc phải có nhiều Văn tinh 
hội hợp. + Tả, Hữu, Xương, Khúc: viết văn làm thơ. 

+ Tả, Hữu, Long, Phượng, Đào, Hổng, Thai, Tọa: vẽ giỏi. 

+ Long, Phượng, Xương, Khúc, Tấu, Riêu, Đào, Hổng: giỏi về ca vũ nhạc. 

- Mệnh, Thân an tại Hợi, có Nhật tọa thủ, gặp nhiều Văn tinh hội hợp, nên 
văn chương đanh thép, lỗi lạc, thuyết lý hùng hồn. 

20.10. Võ chức 

Ba cung Mệnh, Thân, Quan Lộc có Vũ, Tướng, Sát, Phá, Liêm, Tham sáng 
sủa tốt đẹp, lại gặp nhiều Sát tinh sáng sủa tốt đẹp hội hợp cùng với Tả, Hữu, 
Thai, Tọa, Khoa, Quyển, Lộc, Binh, Hình, Tướng, Ân, như vậy chắc chắn là có võ 
chức lớn, có uy quyến hiển hách. 

20.11. Uy dũng 

- Mệnh, Thân có Vũ, Tướng, Sát, Phá, Liêm, Tham sáng sủa tốt đẹp tọa 
thủ, gặp nhiều Sát tinh sáng sủa tốt đẹp hội hợp, chắc chắn là có uy dũng. 

- Quyển thủ Mệnh, Thân gặp nhiều sao sáng sủa tốt đẹp hội hợp, nên ra 
ngoài có oai được nhiều người kính nể. 

20.12. Buôn bán 

- Trước hết phải xem xét những cung Mệnh, Thân, Thiên Di, Tài Bạch và 
Quan Lộc để biết qua sinh kế, nghề nghiệp đổng thời đế biết có thể buôn bán 
được hay không. 

+ Mệnh có Cự, Nhật, Tử, Phủ sáng sủa tốt đẹp tọa thủ: an phận, thủ 
thường, vui vẻ, ngay thẳng, không có óc kinh doanh, mưu tính xuôi ngược nên 
không thể buôn ban được. 

+ Mệnh, Thân có Tử, Phủ sáng sủa tốt đẹp tọa thủ, gặp Kình đổng 
cung: buôn bán phát đạt, có tài kinh doanh. 

- 235 - 


Vãn Đằng Thái Thứ Lang Tử Vi đâu sổ tân biên 

+ Mệnh có Tham, Cơ, Nguyệt, Đồng, Lương sáng sủa tốt đẹp tọa thủ: 
hay tính toán, thích ganh đua, mưu cầu lợi lộc. Nếu cung Thiên Di, Tài Bạch lại 
có nhiều Tài tinh, chắc chắn là buôn bán giỏi, tiền của nhiều như nước. 

+ Mệnh có Sát, Phá, Liêm, Tham sáng sủa tốt đẹp tọa thủ, gặp Tả, Hữu 
hội hợp cùng với nhiều Sát tinh sáng sủa tốt đẹp: kinh doanh buôn bán ở xa nhà, trước 
thành bại that thường, sau giàu có lớn. 

+ Những cung Mệnh, Thân, Thiên Di hay Tài Bạch an tại Tứ Sinh, có 
Không, Kiếp tọa thu: buồn bán rất giỏi nhưng chẳng giữ được tiền của lâu bển. 

- Cung Thiên Di an tại Tứ, Mộ có Vũ tọa thủ: buôn bán giỏi và tài lộc càng 
ngày càng tang tiến. 

20.13. Chuyên vê kỹ nghệ 

- Nghề nghiệp khó nhọc. 

+ Mệnh, Thân có Tham, Vũ sáng sủa tốt đẹp tọa thủ, gặp Kình, Sát 
hội hợp: rất tinh ý và khéo tay, nên chuyên về kỹ nghệ. 

+ Mệnh, Thân an tại Tỵ, Hợi có Vũ, Phá tọa thủ đổng cung: làm nghề 
thủ công rất khéo léo. 

+ Mệnh, Thân an tại Mão, có Liêm, Phá tọa thủ đổng cung: chuyên 
nghề thủ công, thật tinh vi, khác hẳn những nghề tầm thường. 

+ Mệnh, Thân có Tướng, Cơ tọa thủ, Tài Bạch an tại Tứ Mộ, có Tài 
tinh tọa thủ hay Thiên Di có Phủ tọa thủ: học được những nghề chân tay rất lạ 
lùng, không những thế lại còn có nhiều sáng kiến và nổi tiếng về những tác phẩm 
mình tạo nen. 

+ Mệnh, Thân an tại Tỵ, Hợi, có Liêm, Tham tọa thủ đổng cung, gặp 
nhiều Sát tinh mờ ám xấu xa xâm phạm: làm chợ rèn nếu khống cung làm đổ 
tể nhưng đôi khi cũng thích làm ruộng, trổng trọt hay săn bắn. 

- Trong những trường hợp trên đây, nếu tất cả mọi sao đểu sáng sủa, tốt đẹp 
phải quyết đoán là phát đạt trong nghề nghiệp. Trái lại, tất cả mọi sao đểu mờ ám 
xấu xa, phải quyết đoán là có làm ăn vất vả mới có miếng cơm manh áo. 

20.14 Tu hành 

- Trước hết phải xem xét những cung Phụ Mẫu, Thê Thiếp và Tử Tức. Sau 
đó, xem xét cung Mệnh, Thân. Cung Phụ Mẫu, Thê Thiếp và Tử Tức xấu xa mờ 
ám, cũng là một động lực thúc đẩy con người xuất thế. 

+ Mệnh, Thân an tại Mão, Dậu, có Tử, Tham tọa thủ đồng cung, 
gặp Không, Kiếp xâm phạm, hay có Phủ tọa thủ, gặp Tam Không xâm phạm: 
như vậy chắc chằn phải là hướng vào đường tu. Mười người gặp cách nay, có đến 
chín người muốn an hưởng thanh nhàn ở nơi tĩnh mịch để tu dương than tâm. 

+ Mệnh vô Chính diệu gặp nhiều Sát tinh xâm phạm, cũng thích xa 
lánh trần tục, ưa thích cuộc đời tu hành. Nếu lại gặp thêm nhiều Văn tinh hội 
hợp, tất được hưởng phúc. 

- Những điểu trình bày trên đây rất vắn tắt và sơ sài. Người nghiên cứu 

- 236 - 


Vân Đằng Thái Thứ Lang Tử Vi đâu sổ tân biên 

đẩu số nên nhân đó mà suy luận rộng ra. Đây không phải chỉ là nhận xét và luận 
đoán số mệnh của những người sắp, đã và đang nương mình ở thuyền môn hay 
đạo viện, mà chính là nhạn xét và luận đoán số mệnh của tất cả những người đã 
có lòng hướng về đạo, ưa nơi thanh tịnh và chán cảnh đời phiền tạp. 

20.15. Trộm cướp 

Mệnh, Thân có Sát, Phá, Liêm, Tham mờ ám xấu xa tọa thủ, gặp Sát tinh 
hội hợp với Bại tinh, như vậy là hạng gian tà trộm cướp. 


- 237 - 


Tử Vi đâu sô tân biên 


Vãn Đằng Thái Thứ Lang 

21. LUẬN SỐ TIỂU NHI 

21.1. Tính giờ sinh 

Lúc trẻ mới lọt lòng, phải tính giờ sinh thật cẩn thận để xem trẻ dễ nuôi hay 
khó nuôi. 

21.1.1. Giờ Kim Xà Thiết Tỏa 

Trẻ hay đau yếu và rất khó nuôi. Trẻ sinh phạm giờ Kim Xà Thiết Tỏa 
rất khó nuôi, phải qua 12 tuổi mới chắc chắn là sống. Còn trẻ sinh bàng giờ, 
tuy hay ốm đau, nhưng vẫn có thể nuôi được. Trên bản đổ 12 cung, bắt đầu từ 
cung Tuất kể là năm Ty đếm theo chiểu thuận đến năm sinh. Ngừng lại cung 
nào lại bắt đẩu từ cung đó kể là tháng Giêng, đếm theo chiểu thuận đến tháng 
sinh. Ngừng lại cung nào lại bắt đẩu từ cung đó kể là mồng một, đếm theo chiều 
thuận đến ngày sinh. Ngừng lại cung nào lại bắt đầu từ cung đó kể là giờ Tý, đếm 
theo chiểu nghịch đến giờ sinh. 

- Con trai: nếu giờ sinh đúng vào cung Thìn hay cung Tuất là phạm vào 
giờ Kim Xà Thiết Tỏa, nếu đúng vao cung Sửu hay cung Mui là bàng giờ. 

- Con gái: nếu giờ sinh đúng vào cung Sửu hay cung Mùi là phạm vào giờ 
Kim Xà Thiet Tỏa, neu đúng vào cung Thìn hay cung Tuất là bàng giờ. 

21.1.2. Giờ Quan Sát 


Trẻ hay đau yếu, nếu không cũng mắc tai nạn rất đáng lo ngại. Trẻ sinh 
phạm giờ Quan sát, nếu qua khoi được mọi bệnh nạn, sau lớn lên rất gan góc và 
ngang tàng. Muốn tính giờ Quan Sát coi bảng dưới đây: 


Tháng Sinh 

Giờ Quan 
Sát 

Tháng Sinh 

Giờ Quan 
Sát 

Tháng Sinh 

Giờ Quan 
Sát 

1 

Tỵ 

5 

Dậu 

9 

Sửu 

2 

Ngọ 

6 

Tuất 

10 

Dần 

3 

Mùi 

7 

Hợi 

11 

Mão 

4 

Thân 

8 

Tý 

12 

Thìn 


Thí dụ: trẻ sinh vào tháng tư giờ Thân là phạm giờ Quan Sát. 


21.1.3. Giờ Tướng Quân 

Trẻ hay đau ốm nhất là hay mắc bệnh sài, khóc rất lớn và rất lâu, nhưng 
cũng không đáng lo ngại. Muốn tính giờ Tướng Quân, coi bảng dưới đây: 


Mùa sinh 

Giờ Tướng Quân 

Mùa sinh 

Giờ Tướng Quân 

Xuân 

Thìn Tuất Dậu 

Thu 

Dần Ngọ Sửu 

Hạ 

Tý Mão Mùi 

Đông 

Thân Tỵ Hợi 


Thí dụ: Trẻ sinh vào tháng hai thuộc mùa Xuân, vào giờ Thìn là phạm giờ 
Tướng Quân. 


- 238 - 




Tử Vi đâu sô tân biên 


Vãn Đằng Thái Thứ Lang 

21.1.4. Giờ Diêm Vương 


Trẻ hay hoảng sợ, giật mình, trợn mắt, lè lưỡi. Muốn tính giờ Diêm Vương, 
coi bảng dưới đây: 


Mùa Sinh 

Giờ Diêm Vương 

Mùa Sinh 

Giờ Diêm Vương 

Xuân 

Sửu Mùi 

Thu 

Tý Ngọ 

Hạ 

Thìn Tuất 

Đông 

Mão Dậu 


Thí dụ: Trẻ sinh vào tháng năm thuộc mùa Hạ, vào giờ Thìn là phạm giờ 
Diêm Vương. 


21.1.5. Giờ Da Đề 

Trẻ hay khóc về ban đêm. Muốn tính giờ Dạ Để, coi bảng dưới đây: 


Mùa Sinh 

Giờ Dạ Để 

Mùa Sinh 

Giờ Dạ Để 

Xuân 

Ngọ 

Thu 

Tý 

Hạ 

Dậu 

Đông 

Mão 


Thí dụ: Trẻ sinh vào tháng bảy thuộc mùa Thu, vào giờ Tý là phạm giờ Dạ Đê. 


21.2. Nhân xét cung Mênh và cung Phúc Đức 

Sau khi tính giờ sinh, nên nhận xét cung Mệnh và cung Phúc Đức để biết 
qua những sự khó dễ trong khi nuôi nấng. 

Cung Mệnh và cung Phức Đức có nhiều sao sáng sủa tốt đẹp hội hợp, nên 
trẻ mập mạp, hay ăn, chóng lớn, dù có phạm một trong những giờ kể trên cũng 
đỡ lo ngại Trái lại cung Mệnh và cung Phúc Đức có nhiều sao mờ ám xấu xa hội 
hợp, tất trẻ gầy còm, hay quặt quẹo. Nếu chẳng may, trẻ lại sinh phạm một trong 
những giờ ke trên, thật ỉà nguy nan vô cùng, đang ló ngại nhất là phạm giờ Kim 
Xà Thiêt Tỏa hay giờ Quan Sát. 

21.3. Đinh han 

Muốh định hạn trẻ con (đổng hạng) coi bảng dưới đây 


rr-1 x> • 

Tuối 

Cung 

np x> • 

Tuối 

Cung 

rr-1 Á> • 

Tuối 

Cung 

1 

Mệnh Viên 

5 

Phúc Đức 

9 

Tử Tức 

2 

Tài Bạch 

6 

Quan Lộc 

10 

Huynh Đệ 

3 

Tật Ách 

7 

Nô Bộc 

11 

Phụ Mẫu 

4 

Phu Thê 

8 

Thiên Di 

12 

Điển Trạch 


Trẻ một tuổi, hạn đến cung Mệnh, hai tuổi hạn đến cung Tài Bạch, ba tuổi 
hạn đến cung Tật Ach: bốn tuổi hạn đến cung Thê Thiếp... đoạn cũng phải khỏi 
từ đó, định hạn lưu nguyệt, lưu nhật theo phương pháp đã trình bày ở phần Lập 
thành. Khi trẻ đã 13 tuổi, phải định hạn theo như người lớn (đại hạn mười năm, 
lưu đại hạn một năm, lưu niên tiểu hạn một năm). 


- 239 - 





Vãn Đằng Thái Thứ Lang Tử Vi đâu sổ tân biên 

Luận đoán hạn của trẻ con đòi hỏi một sự phối hợp, ảnh hưởng các sao, 
cùng một lúc với sự cân nhắc và chế hóa thật cẩn thận, thật tinh vi. Đôi khi xem 
hạn của trẻ, thấy có sự vui mừng, hay phát tài, thăng quan tiến chức, phải đoán 
rộng là những sự đó thuộc về cha mẹ. Những sự khong may như tang thưong, 
mất của cũng thế, trẻ còn tho ngây chưa biết gì, vậy chmh cha mẹ phai gánh 
chịu lấy những sự đó. 

21.4. Tổng luận 

Xem số tiểu nhi là một việc rất khó khăn, không thể quyết đoán ngay được, 
vì từ lúc lọt lòng mẹ cho đến năm 12 tuổi, trẻ còn non nớt, cơ thể chưa phát 
triển đầy đủ nên chưa chịu ảnh hưởng của các tinh tú một cách mật thiet 

Có đứa trẻ tốt số, sinh không phạm giờ ác độc, nhưng lại chết trước năm 
12 tuổi. Hay trái tại, có đứa trẻ xấu số sinh phạm giờ ác đọc, nhưng lại sống 
được qua năm 12 tuổi. Thật là trái ngược va lạ lùng. Vậy cho nên, tốt hơn hêt, 
khi xem số tiểu nhi, phải chờ qua 12 tuổi mới nên quyết đoán thọ yểu. Trẻ con 
dưới 12 tuổi phải được giữ gìn rất cẩn thận 


- 240 - 


Vân Đằng Thái Thứ Lang Tử Vi đâu sổ tân biên 

22. PHỤ LUẬN BẢN MỆNH THUỘC NGŨ HÀNH 

Để biết Bản Mệnh thuộc một trong ngũ hành, nhưng cũng nên biết rõ 
nguyên thể của hành đó, tức là nguyên thể của Bản Mệnh. 

Thí dụ: tuổi Giáp Tỷ, Kim Mệnh, Kim là vàng 

Cần phải biết vàng như thế nào? ở đâu? Có nhiều Bản Mệnh thuộc một 
hành nhưng nguyên the cua hành lại khác nhau, tùy theo tuổi. 

Thí dụ: Tuổi Giáp Tý và tuổi Qúy Dậu: Bàn Mệnh cùng thuộc Kim. Nhưng 
Giáp Tý, Hải Trung Kim, Mệnh vàng ở dưới biển. Còn Qúy Dậu, Kiếm Phong 
Kim, Mệnh vàng ở mũi kiếm. Như vạy, tuy cùng là vàng, nhưng nguyên thể của 
vàng ở dưới biển khác hẳn với nguyên thể của vang ở mui kiếm. 

Nguyên thể của hành mà Bản Mệnh tùy thuộc hay nguyên thể của Bản 
Mệnh phải được xét đến khi luận đoán vận hạn và so đối tuổi vự chồng. 


Muốn biết nguyên thế của hành mà Bản Mệnh tùy thuộc, tùy theo tuổi, coi 
bảng dưới đây: 


r Ỵ-1 Á> • 

Tuối 

Nguyên Thể Bản Mệnh 

Chú Giải 

Giáp Tý Ất Sửu 

Hải Trung Kim 

Vàng dưới biển 

Bính Dần Đinh Mão 

Lò Trung Hỏa 

Lửa trong lò 

Mậu Thìn Kỷ Tỵ 

Đại Lâm Mộc 

Cây trong rừng lớn 

Canh Ngọ Tân Mùi 

Lộ Bàng Thổ 

Đất giữa đường 

Nhâm Thân Qúy Dậu 

Kiếm Phong Kim 

Vàng ở mũi kiếm 

Giáp Tuất Ất Hợi 

Son Đầu Hỏa 

Lửa trên núi 

Bính Tý Đinh Sửu 

Giản Hạ Thủy 

Nước dưới khe 

Mậu Dần Kỷ Mão 

Thành Đầu Thổ 

Đất trên mặt thành 

Canh Thìn Tân Tỵ 

Bạch Lạp Kim 

Vàng trong nến trắng 

Nhâm Ngọ Qúy Mùi 

Dưong Liễu Mộc 

Gỗ cây liễu 

Giáp Thân Ất Dậu 

Tuyển Trung Thủy 

Nước dưới suối 

Binh Tuất Đinh Hợi 

Ốc Thượng Thổ 

Đất trên nóc nhà 

Mậu Tý Kỷ Sửu 

Tích Lịch Hỏa 

Lửa sấm sét 

Canh Dần Tân Mão 

Tùng Bách Mộc 

Gỗ cây tùng, bách 

Nhâm Thìn Qúy Tỵ 

Trường Lưu Thủy 

Nuớc chảy giòng lớn 

Giáp Ngọ Ất Mùi 

Sa Trung Kim 

Vàng trong cát 

Bính Thân Đinh Dậu 

Son Hạ Hỏa 

Lửa dưới chân núi 

Mậu Tuất Kỷ Hợi 

Binh Địa Mộc 

Cây ở đổng bằng 

Canh Tý Tân Sửu 

Bích Thượng Thổ 

Đất trên vách 

Nhâm Dần Qúy Mão 

Kim Bạc Kim 

Vàng pha loài kim sắc trắng 


- 241 - 



Vãn Đằng Thái Thứ Lang Tử Vi đấu sổ tân biên 


rr-1 /ơ • 

Tuối 

Nguyên Thể Bản Mệnh 

Chú Giải 

Giáp Thìn Ất Tỵ 

Phú Đăng Hỏa 

Lửa ngọn đèn lớn 

Bính Ngọ Đinh Mùi 

Thiên Hà Thủy 

Nước ở song trên trời 

Mậu Thân Kỷ Dậu 

Đại Dịch Thổ 

Đất thuộc một khu lớn 

Canh Tuất Tân Hợi 

Thoa Xuyến Kim 

Vàng làm trang sức 

Nhâm Tý Qúy Sửu 

Tang Đố Mộc 

GÔ cây dâu 

Giáp Dần Ất Mão 

Đại Khê Thủy 

Nước dưới khe lớn 

Bính Thìn Đinh Tỵ 

Sa Trung Thổ 

Đất lẫn trong cát 

Mậu Ngọ Kỵ Mùi 

Thiên Thượng Hỏa 

Lửa trên trời 

Cạnh Thân Tân Dậu 

Thạch Lựu Mộc 

Gỗ cây thạch lựu 

Nhâm Tuất Qúy Hợi 

Đại Hải Thủy 

Nước trong biển lớn 


22.1. Luân đoán vân han 


Cẩn biết rõ sự tương sinh hay tương khắc giữa Bản Mệnh và cung nhập 
hạn. Sau đó phải suy luận về đặc tính của hành mà Bản Mệnh tùy thuộc để cân 
nhắc sự sinh. 

22.1.1. Tương sinh 

Thí dụ: Thiên Thượng Hỏa, Mệnh ở trên trời gặp hạn đến cung Dẩn thuộc 
Mộc. Như vậy có sự tương sinh giữa Hỏa Mệnh và cung nhập hạn lại được thêm lợi 
ích vì cung nhập hạn thuộc Mộc sinh được Hỏa Mệnh. Tuy vậy không được rực rỡ 
lắm, vì Dấn thuộc tháng Giêng, đầu mùa Xuân, Mộc ở đấy vỉ như cay non mối 
mọc, nên không thể đốt cháy mạnh mẽ được. Hay nói khác đi, Mộc ở cung Dần 
không thề làm cho lửa lan rộng mãi ra. 

22.1.2. Tương khắc 

Thí dụ: Giản Hạ Thủy, Mệnh nước dưới khe nhỏ gặp hạn đến cung Sửu 
thuộc Thổ. Như vậy có sự tương khắc giữa Thủy Mệnh va cung nhập hạn. Tuy 
vậy sự tương khắc này cũng khống mạnh mẽ lam, nghĩa là khong đáng lo ngại 
nhiều về những sự hẩt lợi vì Giản Hạ Thủy dưới nước khe nhỏ, không thể làm cho 
đất lở nhiêu được. 

22.2. So đôi tuổi vơ chồng 

Cần biết rõ sự Tương sinh, Tương khắc hay Tương hòa giữa Bản Mệnh 
của chồng và Bản Mệnh cua vợ. Sau đó phải suy luận về đặc tính của hành mà 
mỗi Bản Mệnh tùy thuộc đế cân nhắc sự Sinh, Khắc, hay Hòa cho hợp lý. 

22.2.1. Tương sinh 

Thí dụ: chổng Lộ Bàng Thổ Mệnh, đất ở giữa đường, vợ Kiếm Phong Kim 
Mệnh, vàng ở mũi kiếm. Giữa chổng và vợ có sự tương sinh, cũng khá tốt đẹp, vì 
Thổ sinh Kim, lại thuận lý vì Bản Mệnh của chổng sinh được Bản Mệnh của vợ. Tuy 
vậy, củng không được toan mỹ, vì đất ở giữa đường ít khi có vàng và hơn nữa đất 
có chứa thứ vang ở mũi kiếm lại là một sự hãn hữu, thường là không thể có được. 

- 242 - 



Tử Vi đâu sổ tân biên 


Vãn Đằng Thái Thứ Lang 

22.2.2. Tương khắc 

Thí dụ: chồng Sơn Đẩu Hỏa Mệnh, lửa đầu núi, vợ Giản Hạ Thủy Mệnh, 
nước dưới khe. Giữa vợ chồng có sự tương khắc, Hỏa khắc Thủy và dĩ nhiên phải 
có nhiêu sự bất lợi trong cuộc sống chung. Tuy vậy củng không đáng lo ngại lấm, vì 
lửa đầu núi và nưốc dưới khe khong the khắc nhau mạnh me được hay nói khác 
đi, nước dưới khe không thể dập tắt được lửa đầu núi. 

22.2.3. Tương hòa 

Thí dụ: chổng và vợ cùng có Tích Lịch Hỏa Mệnh, lửa sấm sét. Bản Mệnh của 
chổng và của vợ cung thuộc một hành. Như vậy rất đáng lo ngại vì hai thứ lửa sấm 
sét gạp nhau, tất phai gây nên những tai họa rất ghê gôm. 


- 243 - 


Tử Vi đâu sô tân biên 


Vãn Đằng Thái Thứ Lang 

23. Ý NGHĨA HÌNH TƯỢNG CỦA SAO 

23.1. Vật dụng biểu tượng bằng các sao 


Sao 

Tượng Trưng 

Thiên Y 

quần áo 

Thiên Y, Hổng, Đào hội hợp 

quần áo đẹp sang trọng 

Tam Thai, Bát Tọa 

bàn ghế, giường tủ, đổ gỗ 

Thai, Tọa, Khốc, Hư hội hợp 

đổ đạc bị mối mọt 

Hổng Loan 

vải vóc 

Thiên Co 

máy móc 

Thiên Hình 

dao kéo, binh khí 

Kình Dưong 

tràng, đục 

Thiên Tướng 

bút 

Quốc Ấn 

dấu, triện 

Tấu Thư 

giấy 

Văn Xưong 

sách vở 

Đà La 

mực 

Ân Quang, Thiên Qúỵ 

bài, vở 

Thiên Khôi, Thiên Việt 

văn bằng, nghị định, giấy khen 

Vũ Khúc, Văn Khúc gặp Tấu Thư 

nhạc khí 

Thiên Khốc 

chuông, nhạc ngựa 

Thiên Mã 

xe cộ 


Những nhận định trên đây rất cần thiết để luận đoán vận hạn cho thật rộng 
rãi và tỉ mỉ. 

23.2. Thức ăn, thức uống, biểu tượng bằng các sao. 


Sao 

Tượng Trưng 

Tham Lang 

thịt 

Tham Lang Kỵ đổng cung 

thịt lợn 

Vũ Khúc 

xương 

Thiên Co 

ngũ cốc 

Thiên Lưong 

rau 

Thanh Long 

cá 

Đà La 

cá nhỏ ở nước ngọt hay rượu mạnh 

Phượng Các 

gà vịt 


- 244 - 




Vãn Đằng Thái Thứ Lang Tử Vi đấu sổ tân biên 


Long Trì 

tôm cua và những hải vật ở bể, hải vị 

Bạch Hổ 

vật thực ở trên rừng, son hào 

Thiên Tướng 

cơm 

Cự Môn 

thịt bò 

Thiên Mã gặp Thiên Khốc 

thịt trâu 

Thiên Luơng gặp Hỏa Linh 

thịt dê, thịt ngựa 

Hóa Quyển 

thịt bê non, thịt lợn sữa 

Lộc Tồn 

lòng lợn hay đổ gia vị cay 

Hồng Loan 

tiết canh 

Hóa Khoa 

con nhộng 

Lưu Hà 

bún miến hay loài trên ốc nước ngọt 

Thiên Khốc, Thiên Hư, Thiên Riêu 

con rươi 

Thất Sát 

hạt đậu nhỏ 

Hoa Cái 

hạt đậu to 

Hóa Lộc 

gia vị đắng 

Thái Âm 

thức ăn mặn 

Thái Dương 

thức ăn ngọt hay bánh trái 

Nhật, Nguyệt đổng cung 

thức ăn qúy, đắt tiền 

Thiên Phủ 

tất cả những thức ăn thịnh soạn 

Đào Hoa 

rượu, hoa quả hay nước ngọt 

Tấu Thư gặp Hỏa, Linh 

rượu mùi 

Hỏa Tinh, Tấu Thư đổng cung Cư Môn, 
Hóa Kỵ 

thuốc lá hay thuốc phiện 


23.3. Cơ thể trong người , biểu tượng bằng sao. 


Sao 

Tượng Trưng 

Thiên Khôi 

đầu 

Thiên Khôi, Thiên Hình đổng cung (nếu 

đắc địa bị gươm dao chém phải (dễ bị 

không gặp Giải Thẩn) 

hình thương) 

Thiên Tướng 

mặt 

Thiên Tướng, Song Hao đổng cung 

mặt nhỏ choắt 

Thái Dương 

mắt bên trái 


- 245 - 



Vân Đằng Thái Thứ Lang Tử Vi đấu sổ tân biên 


Thái Âm 

mắt bên phải 

Nhật, Nguyệt gặp Kỵ, Đà 

đau mắt 

Nhật, Nguyệt gặp Kình 

mắt to mắt nhỏ 

Nhât, Nguyêt găp Tam Ám (Riêu, Đà, 

' Kỵ) 

mù lòa 

Nhật, Nguyệt gặp một trong Tam Ám 

cận thị 

Tam Thai 

trán 

Long Trì 

mũi 

Long Trì, Kình đổng cung 

mũi sống trâu 

Long Trì, Khốc, Hư hội hợp 

có bệnh đau trong mũi 

Cự Môn 

mồm và nhân trung 

Hóa Kỵ 

lưỡi 

Tuế Phá 

răng 

Tuế Phá, Khốc, Hư hội hợp 

đau răng 

Bát Tọa 

cằm 

Hóa Lộc 

râu 

Hóa Lộc, Tham, Vũ đổng cung 

rậm râu hay râu quai nón 

Phượng Các 

tai 

Phượng Các, Tấu Thư đổng cung 

thính tai 

Phượng Các, Kiếp, Kình hội hợp 

điếc tai 

Lâm Quan 

cổ 

Phá Toái 

cuống họng 

Phá Toái Khốc, Hư hay Không, Kiếp hội 

hợp 

đau cuống họng, bên trong có miếng 
thịt thừa 

Thiên Việt 

hai vai 

Thiên Việt, Song Hao đồng cung 

so vai 

Hóa Quyển 

hai gò má 

Hóa Quyển, Tử Vi đổng cung 

má đỏ 

Hóa Quyển, Thiên Đổng đổng cung 

má trắng 

Hóa Quyển, Cự Môn, Kỵ đổng cung 

má xám đen 

Đế Vượng 

lưng 

Đế Vượng, Kình, Đà hội hợp 

lưng có tật 

Tham Lang 

nách 

Tham Lang, Kỵ đổng cung 

hôi nách nặng 


- 246 - 


Vân Đằng Thái Thứ Lang Tử Vi đâu sổ tân biên 


Vũ Khúc, Văn Khúc 

hai vú 

Văn Xương 

bụng, hai tai 

Văn Xương, Tấu Thư đổng cung 

thính tai, biết thẩm âm 

Thai 

rốn, tử cung hay âm hộ 

Thiên Đồng 

bộ máy tiêu hóa 

Thiên Đồng, Kỵ đổng cung 

đau dạ dày 

Hỷ Thẩn 

hậu môn 

Kình Dương 

dương vật 

Thiên Mã 

chân tay 

Thiên Mã, Tuần, Triệt 

chân tay què quặt 

Bạch Hổ 

xương, máu 

Thiên Riêu 

lông hay bộ ruột 

Phi Liêm 

tóc 

Phi Liêm, Hồng Loan đổng cung 

tóc rậm dài, óng mượt 

Tả Phụ, Hữu Bật 

lông mày 

Thiên Hình 

da hay vết sẹo 

Vũ Khúc 

nốt ruổi 

Vũ Khúc, Hổng, Đào đồng cung 

nốt ruổi đỏ rất qúy 

Hoa Cái, Không, Kiếp, Hình hội hợp 

mặt rỗ, sẹo hay có nhiều tàn nhang 


Mỗi sao trên đâỵ biểu tượng một cơ thể trong người, nếu tọa thủ tại cung 
Mệnh Thân, hay Tật Ach, gặp Sát tinh, Bại tinh hay Hình, Kỵ xâm phạm, tất bộ 
phận đó bị thướng tổn, đau đớn. Những nhận định trên đây còn áp dụng để luận 
đoán vận thật rộng rãi và tỉ mỉ. 


- 247 - 


Vân Đăng Thái Thứ Lang 


Tử Vi đâu sô tân biên 


PHAN 3 - LƯÀN ĐOAN VAN HAN 


1. PHƯƠNG PHÁP LUẬN ĐOÁN VẬN HẠN 
1.1 Quan sát 

- Gốc đại hạn mười năm 

- Lưu đại hạn một năm 

- Lưu niên tiểu hạn một năm 

- Sự tương sinh, tương khắc giữa 

+ Cung nhập hạn và Bản Mệnh. 

+ Cung nhập hạn và Chính diệu nhập hạn (nếu có) 

+ Chính diệu nhập hạn và Bản Mệnh (nếu có) 

- Chính diệu nhập hạn và chính tọa thủ Mệnh thuộc cùng nhóm hay khác 
nhóm 

- Sự tốt xấu của các sao hội hợp nhập hạn 

- Đặc biệt chú ý đến Sát tinh và Bại tinh (nếu có) 

1.2. Kết hợp nhận định 

- Quan sát vận hạn, nếu thấy có nhiều sự tương sinh là tốt đẹp. Trái lại, nhiều sự 
tương khắc là xấu xa. Thuận lý: cung nhập hạn sinh Chính diệu nhập hạn, Chính diệu 
nhập hạn lại sinh Bản Mệnh. 

- Tại cung nhập hạn, trong số những sao hội hợp nếu quá nửa tốt đẹp 
được coi ở hạn tốt. Trái lại nếu quá nửa xẩu xa, phải coi là hạn xấu. 

- Nhận xét vị trí và ảnh hưởng tốt xấu của những sao lưu động, đặc biệt chú 
ý lưu Thái Tuế. 

- Cân nhắc sự tốt xấu của đại hạn mười năm, lưu đại hạn một năm, lưu 
niên tiểu hạn một năm và ảnh hưởng của những sao lưu động. 

- Vận hạn ở cung nào phải đặc biệt chú ý đến những sự hay dở và những 
việc xảy ra trong phạm vi cung đó. 

Thí dụ: Vận hạn ở cung Quan Lộc, tất trong khoảng mười năm hay một năm 
( tùy theo đại hạn mười năm hay lưu niên tiểu hạn một năm) thường có nhiều 
việc xảy đến, liên quan tới công danh sự nghiệp. 

- Kết hợp tính chất của những sao hội hợp nhập hạn để luận đoán những 
sự may mắn, tốt lành hay không tai ương họa hại. Muốn rộng đường luận đoán, 
đổng thời đi sâu vào chi tiết của vận hạn, nên hỏi: “Thức ăn, thức uong, vật dụng 
và cơ thể, biểu tượng bằng các sao”. Sự kết hợp này chỉ nên áp dụng triẹt để và 
đặc biệt trong lưu nien tiêu hạn. 


- 248 - 


Vãn Đằng Thái Thứ Lang Tử Vi đâu sổ tân biên 

- Luận đoán rất cẩn thận, trước hết là cung Phúc Đức sau đến Mệnh, Thân, 
để cân nhắc họa phúc. Sự tốt xấu của ba cung nay thưởng làm tăng hay giảm 
những sự đáng mừng hay đáng lo trong vận hạn. 


2. NHẬN ĐỊNH VỂ HẠN 

2.1. Liên hệ giữa đại hạn và tiểu hạn 

Trong khoảng đại hạn mười năm tốt đẹp, xem tiểu hạn một năm xấu cũng 
không đáng lo ngại vì ảnh hưởng cứu giải của đại hạn đã giải trừ được một phân 
lớn những tai ưòng họa hại của tiểu hạn. 

Trái lại, trong khoảng đại hạn mười năm xấu xa, xem tiểu hạn một năm 
tốt thì tất nhiên sự tốt đẹp cũng bị giảm bớt. 

2.2. Liên hệ giữa tiểu hạn và lưu nguyệt hạn 

- Hạn một năm tốt đẹp nhưng trong năm đó hạn một tháng lại xấu cũng 
không đáng lo ngại. 

- Trái lại hạn một năm xấu xa nhưng trong năm đó hạn một tháng lại tốt 
thì tất nhiên sự tốt đẹp cũng bị giảm bớt. 

2.3. Liên hệ giữa Bản Mệnh và cung nhập hạn (Tiểu hạn một năm ) 

- Kim Mệnh: hạn đến cung Tý, thuộc quẻ Khảm (thuộc Thủy) Kim sinh 
Thủy, ví như vàng chảy ra nước nên Bản Mệnh bị hao tổn, bởi vậy thường mắc tai 
ưong, rất đáng lo ngại. 

- Mộc Mệnh: hạn đến cung Ngọ, thuộc quẻ Ly (thuộc Hỏa) Mộc sinh 
Hỏa, ví như củi gỗ nhóm lửa sau tán thành tro than nên Bản Mệnh tuy sáng sủa 
rực rỡ, nhưng chang được lâu bển, bởi vậy rất khó tránh những tai ưong họa hại. 

- Thủy Mệnh: hạn đến cung Dần, thuộc quẻ Cấn (thuộc Mộc) Thủy dưỡng 
Mộc, ví như nước tưới tắm cho cây cỏ, về sau bị khô cạn nên Bản Mệnh lâm vao 
chỗ bế tắc, bởi vậy mọi việc đểu bị trắc trở, không được xứng ý toại lòng. 

- Hỏa Mệnh: hạn đến cung Dậu, thuộc quẻ Đoài (thuộc Kim) Hỏa khắc 
Kim, ví như lửa nung vàng nóng chảy nên Bàn Mệnh bị nguy khốn, bởi vậy khó 
mà tránh thoát được những tai ưong khủng khiếp. 

- Thổ Mệnh: hạn đến cung Mão, thuộc quẻ Chấn (thuộc Mộc) Thổ khắc 
Mộc, vả lại Chấn là biểu tượng của sấm sét diễn lửa nên Bản Mệnh đã suy nhược 
lại bị hoại thưong, bởi vậy thường hay mắc bệnh điên cuồng hay bệnh khí huyết 
rất nguy hiểm. 

Những trường hợp trên đây, nếu gặp Tuần, Triệt án ngữ, hay gặp nhiều sao 
sáng sủa tốt đẹp, cũng giải trừ được một phần lớn những sự chẳng lành. 

2.4. Liên hệ giữa Mệnh , Thân và Hạn 

2.4.1. Đai cương 

Mệnh tốt không bằng Thân tốt, Thân tốt không bằng hạn tốt. Mệnh tốt 


- 249 - 


Vãn Đằng Thái Thứ Lang Tử Vi đâu sổ tân biên 

chỉ được xứng ý toại lòng lúc còn trẻ tuổi. Đến lúc đứng tuổi về hậu vận lại cần 
phải cổ Thân tot mới kha giả. Nhưng Mệnh, Thân tốt cung không bằng Hạn 
tốt. Nếu Mệnh, Thân mờ am, nhưng hạn rực rỡ cũng vẫn phát đạt ví như lúa 
non gặp mưa thuận, gió hòa. Mệnh tốt, Thân tốt, Hạn cũng tốt tất được hưởng 
giàu sang sung sướng từ lúc cất tiếng khóc chào đời cho đến khi nhắm mắt trở ve 
với cát bụi. Mẹnh, Thân thật rực rỡ, nhưng chẳng may gặp Hạn suy kém cũng đỡ 
lo ngại, vì Mệnh Thân đây có thể giải trừ khá nhiều sự chẳng lành. Đáng lo buồn 
nhất là Mệnh xấu, Thân xấu, Hạn cũng xấu. Thật là một đời cùng khốn, nếu chết 
non là may mắn, còn sống ngày nào tất phải điêu đứng ngày đó. 

- Mệnh có Tử, Phủ, Cự, Nhật, Cơ, Nguyệt, Đổng, Lương sáng sủa tốt đẹp. Hạn 
lại phải gặp những sao cũng thuộc nhóm đo và cũng phải sáng sủa tot đẹp mới được 
hiển hách, mới được xứng y toại lòng. 

- Mệnh có Sát, Phá, Liêm, Tham, Sát tinh hay Bại tinh sáng sủa tốt đẹp. Hạn 
phải gặp những sao cũng thuộc nhóm đó và cũng phải sáng sủa tốt đẹp thì mọi 
sự mới được hanh thông và danh tài hưng vượng, (nên chu ý rằng Sát tinh hay 
Bại tinh thường phủ tá cho Sát, Phá, Liêm, Tham). Trong trường hợp này nếu 
Hạn gặp Sát, Pha, Liêm, Tham mờ ám xấu xa nhưng lại được Sat tinh háy Bại 
tinh sáng sủa tốt đẹp hội hợp cũng không đáng lo ngại. 

- Mệnh, Tử, Phủ, Cự, Nhật, Cơ Nguyệt, Đồng, Lương sáng sủa tốt đẹp. 
Hạn gặp Sát, Phá, Liêm, Tham, Sát tinh háy Bại tinh cùng sáng sủa tốt đẹp, tất 
trong cai may có chứa đựng nhiều cái rủi, tuy khá giả nhưng luôn luôn phải để 
phòng mọi tái họa bất kỳ (ngoại trừ tuổi Kỷ) nhưng nếu SáLPhá, Liêm, Tham, 
Sát tinh hay Bại tinh nhập Hạn lại mờ ám xấu xa, tất không thể tránh được tai 
ương họa hại và hay phải lo nghĩ buồn phiền. 

- Mệnh có Sát, Phá, Liêm, Tham, Sát tinh hay Bại tinh sáng sủa tốt đẹp. 
Hạn gặp Tử, Phủ, Cự, Nhật, Cơ, Nguyệt, Đồng, Lương cũng sáng sủa tốt đẹp, 
tuy khầ giả nhưng vắn chữa được toại nguyện. Nếu Tử, Phu, Cự, Nhật, Cơ, 
Nguyệt, Đồng, Lương nhập Hạn lại mờ am xấu xa tất mọi sự đểu bế tắc, thành ít 
bại nhiều. 

- Mệnh có Vũ, Tướng sáng sủa tốt đẹp, Hạn lại gặp Tử, Phủ, Cự, Nhật, Cơ, 
Nguyệt, Đồng, Lương hay gặp Sát, Phá, Liêm, Tham, hay gặp Sát tinh, Bại tinh 
nhưng tất cả đểu sáng sủa tốt đẹp cũng vẫn phát đạt tài quan song mỹ. Trong 
trường hợp này nếu những sao nhập Hạn kể trên lại mờ am xấu xa cung khong 
đáng lo ngại lắm. 

- Mệnh có Tử, Phủ, Cự, Nhật, Cơ, Nguyệt, Đổng, Lương hay Sát, Phá, 

Liêm, Tham, hay Sát tinh, Bại tinh tất cả đều sáng sủa tốt đẹp. Hạn gặp Vũ, 
Tướng cũng sáng sủa tốt đẹp tất danh tài hoạnh phát, gặp nhiều sự may mắn. 
Cũng trong trường hợp này nếu Vũ, Tướng nhập Hạn lại mờ ám xấu xa tất danh 
tài bĩ chiết giảm đoi chút nhưng cũng không đáng lo ngại lắm. 

- Mệnh vô Chính diệu cần gặp Sát, Phá, Liêm, Tham hay Sát tinh, Bại tinh 
sáng sủa tốt đẹp nhập Hạn hơn la Tử, Phủ, Cự, Nhật, Cơ, Nguyệt, Đồng, Lương 
sáng sủa tốt đẹp nhấp Hạn. Mệnh vô Chính diệu cổ Hạn gặp Sát, Phá, Liêm, 
Tham, Sát tinh hay Bại tinh dù tốt đẹp hay xấu xa thì mưu sự bao giờ cũng trước 
khó sau dễ, có vượt được trở ngại ban đầu về sau mới khá giả. Trong trường hợp 


- 250 - 


Vãn Đằng Thái Thứ Lang Tử Vi đâu sổ tân biên 

này, nếu những sao kể trên nhập Hạn lại sáng sủa tốt đẹp, chắc chắn là danh tài 
hoạnh phát mọi sự đểu hành thông. Nhưng nếu trái lại, những sao kể trên nhập 
Hạn lại mờ ám xấu xa, tuy vẫn kha giả nhưng thường may ít rui nhiều và hay 
phải lo lắng buồn phiền. 

- Mệnh vô Chính diệu, cung nhập Hạn cũng vô Chính diệu tất mọi sự 
đểu dở dang bế tắc, không được xứng y toại lòng vì thành ít bại nhiều. Trong 
trường hợp này nếu cung nhập hạn vô Chính dỉẹu lại gặp Tuần, Triệt án ngữ tất 
mọi sự hành thông danh tài hưng vượng. 

- Mệnh rất mờ ám xấu xa, nhưng nếu cung nhập Hạn lại là cung Mệnh, 
cũng không đáng lo ngại (ngoại trừ trường hợp Không, Kiếp thủ Mệnh). 

2.4.2. Tiểu luân 

- Mệnh có Tử, Phủ, Vũ, Tướng hội hợp. Hạn gặp La, Tử, Tuyệt, Cự, Đồng 
hội hợp và có nhiều Sát tinh xâm phạm tất phái bỏ mình noi trận mạc, như Quan 
Vần Trường đời Tam Quốc. 

- Tuổi Giáp, Kỷ, Mệnh có Tử, Phủ, Vũ, Tướng hội hợp. Hạn gặp Hổng, 
Xưong, Tấu, Kình hội hợp, nên mọi sự đểu hành thông, tài lộc được tăng tiền. 

- Tuổi Kỷ, Mệnh có Co, Nguyệt, Đổng, Lưong hội hợp. Hạn gặp Sốt, Phá, 
Liêm, Tham hội hợp cùng với Tả, Hữu nên công danh sớm phát đạt. 

- Tuổi Ất, Tân. Mệnh có Cơ, Nguyệt, Đổng, Lương hội hợp và có Hư, 
Kình, Tuế, Khách xâm phạm. Hạn lạĩ gập những sao kể trên nên hoạnh đạt về võ 
nghiệp. 

- Thân, Sát, Phá, Liêm, Tham hội hợp. Hạn gặp Võng, Hình, Khôi hội hợp 
và Kỵ Đà xâm phạm tất bị ám sát như Trương Dực Đức đời Tam Quốc. 

- Cung Mệnh an tại Sửu, Mùi có Tử, Phủ tọa thủ đồng cung. Hạn đến cung 
Thổ có Tả Hữu hội hợp, nên xứng ý toại lòng vì tài quan song my. Trong trường 
hợp này nếu Thân lại có Hồng, Lọc, Khoa hội hợp chắc chắn là mọi sự đểu hành 
thong tốt đẹp ví như rồng mây gặp hội vậy. 

- Mệnh an tại Ngọ, có Nhật tọa thủ. Hạn gặp Hình, Tang, Hổ, Khốc hội hợp 
nên phát đạt khá giả. 

- Mệnh an tại Ngọ có Tử Vi tọa thủ, hội hợp Khoa, Quyển. Lộc, Hình, Ẩn, 
Xương, Khôi, Hổng, Bật nên vẻ mặt đẹp đẽ, dáng đi hùng dũng nhưng Hạn gặp 
Cự, Sat, Đà, Linh họi hợp tất phải chết vì uất hận như Chu Du đời Tam Quốc. 

- Mệnh an tại Tý, có Tử Vi tọa thủ khó cứu giải được tai họa. Hạn đến 
cung Thìn, Tuất gặp nhiều Sát tinh hội hợp tất khong thế tránh được tù tội. 

- Mệnh an tại Dần, Thần, có Cự, Nhật tọa thủ đổng cung. Hạn gặp Kiếp Sát, 
Hình, Kiếp, Kỵ hội hợp phải để phòng bệnh tim phổi, nếu gặp thêm Mã, tất phải 
mang thương tích ở chân tay. 

- Mệnh có Cự hay Kỵ tọa thủ. Hạn gặp Tuế, Đà, Phủ hội hợp, tất hay mắc 
kiện tụng hay tranh chấp thị phi. 

- Thân an tại Dần có Cơ, Nguyệt tọa thủ đổng cung. Hạn gặp Liêm, Hổ, 

- 251 - 


Vãn Đằng Thái Thứ Lang Tử Vi đâu sổ tân biên 

Linh, Riêu hội hợp tất khó nuôi con, đàn bà có mang tất bị trụy thai. Nếu lại 
gặp thêm Kiếp, Hình hội hợp, thật khó tránh được ngục tù, đàn ông gặp Hạn 
này rất đáng lo ngại. Đây chi có Khoa, Phượng nhập Hạn đổng cung mới có thể 
cứu giải được. 

- Mệnh an tại Hợi, có Nguyệt tọa thủ. Hạn gặp Quyển, Kỵ, Khúc, Xương hội 
hợp, nên rất khá giả. 

- Mệnh có Nguyệt tọa thủ, hội hợp Hổng, Kình, Riêu, Kỵ. Hạn gặp Xương, 
Vũ hội hợp, nên xuân tình phát động, trai hay gái gặp hạn này đểu khó kiểm long 
trước sự cam dỗ của sắc dục. 

- Mệnh an tại Mão có Thiên Tướng tọa thủ, hội hợp Sinh, Vượng, Hồng, 
Đào, Tả, Hữu, Quyển Xương là người vũ dũng, mặt đẹp như hoa nhưng Hạn 
gặp Phá, Kiếp, Kình, Đà hội hợp tat phải lẩn quẩn trong vòng tình ái và mang lụy 
vì nữ sắc như Lã Bố vậy. 

- Tuổi Mậu, Canh, Âm nữ, Mệnh an tại Thìn hay Tuất có Vũ Khúc hay 
Tham Lang tọa thủ là người có tài, nhưng không có đức hạnh, thêm Kiếp, 

Không hội hợp lại càng xấu xa đê tiện. Hạn gặp Kình, Đà hội hợp tất khống toàn 
được tính mạng. 

- Mệnh, Thân có Sát tọa thủ. Hạn gặp Kình hay Đà tất hay mắc phải những 
tai họa khủng khiếp. 

- Mệnh có Sát hay Hình, Linh tọa thủ. Hạn gặp Hổ tất khó tránh được tù 
tội. 

- Tuổi Tân, Đinh, Mệnh an tại Dần, Thân có Phá Quân tọa thủ, hội hợp 
Hỏa, Việt là người giỏi vê' máy móc. Hạn gặp Mã, Tuyệt hội hợp có nhiều Sát 
tinh xâm phạm, tất khó tránh được những tai nạn què gãy chân tay. 

- Mệnh an tại Tý, Ngọ có Liêm, Tướng tọa thủ đổng cung. Hạn gặp La, 
Võng, Tham, Linh, Đa hội hợp, tất bị chết chém một cách thê thảm như Hàn Tín 
đời Đông Hán. 

- Tuổi Ất, Kỷ, Âm nam, Mệnh an tại Sửu, Mùi có Liêm, Sát tọa thủ đổng 
cung là người trí dũng. Hạn gặp Khoa, Sinh hội hợp nên hoạnh phát công danh 
và tai lộc. 

- Mệnh có Tham tọa thủ. Hạn gặp Song Hao tất phải túng thiếu, sa sút của 
cải. 


- Mệnh có Tham tọa thủ. Hạn gặp Lộc nên tiền tài phong túc. 

- Mệnh có Không hay Kiếp tọa thủ hay bi Tuần, Triệt án ngữ. Hạn dù có gặp 
nhiều sao sáng sủa tốt đẹp hội hợp cũng vẫn bị trắc trở buổi đầu. 

- Mệnh có Không hay Kiếp tọa thủ. Hạn lại đến Mệnh gặp Không hay 
Kiếp tất sự nghiệp phải sụp đổ và tính mệnh cũng không thể an toàn được. 

- Mệnh có Hỏa hay Linh tọa thủ. Hạn gặp Kiếp, Không, Thương, Sứ hội 
hợp tất hay gặp tai họa khủng khiếp 

- Mệnh có Lộc tọa thủ. Hạn gặp Song Hao tất phải nghèo túng khốn khổ. 

- 252 - 


Vãn Đằng Thái Thứ Lang Tử Vi đâu sổ tân biên 

- Mệnh có Song Hao tọa thủ. Hạn gặp Lộc nên có nhiều tiền bạc ăn tiêu dư 
dật. 

- Mệnh có Song Hao tọa thủ. Hạn gặp nhiều Sát tinh hội hợp tất bị túng 

thiếu. 


- Mệnh hay Thân có Khôi, Việt tọa thủ, cung nhập Hạn là cung Mệnh 
hay cung Thân, nên hoạnh phát danh tài và chắc chắn la được lui tới gần bên bậc 
nguyên thủ. 

- Mệnh có Tướng Quân tọa thủ, hội hợp Cái, Đào, Khúc, Mộc là người 
dâm đãng. Hạn gặp Cơ, Riêu hội hợp nên đêm nằm tràn trọc vì có sự thôi thúc 
của nhu cầu sinh ly. 

- Tuổi Bính, Nhâm, Mệnh an tại Tỵ, Hợi có Tướng, Binh, Ấn hội hợp là 
người có uy quyển hiển hách. Hạn gặp Phá, Quyển, Lộc hội hợp nên hoạnh phát 
danh tài. 

- Mệnh vô Chính diệu. Hạn gặp Sát, Phá, Tham hội hợp Đào, Hồng, Suy, 
Tuyệt, tất tính mạng không thể an toan được. Số Gia Cát Võ Hầu đời Tam Quốc 
cũng Mệnh vô Chính diệu chẳng may gặp Hạn này nên phải về chầu trời. 

2.3. Liên hệ giữa năm tuổi và năm hạn , năm xung 


Có những tuổi kỵ gặp những năm Hạn và năm Xung. Nếu gặp thường hay 
xảy ra những sự chẳng lanh. Như vậy rất cần phải có sự cứu giải cua những sao 
sáng sủa tốt đẹp hội hợp. 


rrl /0 • 

Tuối 

Năm Hạn 

Năm Xung 

Phụ Chú 

Tý 

Dẩn, 

Thân 

Tý Ngọ 


Sửu, Ngọ 

Sửu, Ngọ 


Rất đáng lo ngại nếu có Sát nhập Hạn 

Dần, Mão 

Tỵ, Hợi 

Dần, Thân, Mão, 
Dâu 


Thìn 


Thìn, Tuất 

Ngoài ra lại rất kỵ gặp Hạn đến cung 
Thìn, Tuất va cung Ấn Thân 

Tỵ 


Tỵ, Hợi 

Ngoài ra lại rất kỵ gặp Hạn đến cung Tỵ 
và cung An Thân 

Mùi 

Dậu, Hợi 


Rất đáng lo ngại nếu có nhập Hạn 

Thân 

Ngọ 

Thân, Dần 

Rất kỵ gặp Hỏa, Linh nhập Hạn 

Dậu 

Dậu, Mão 


Rất kỵ gặp Kình, Đà nhập Hạn 

Tuất 

Tỵ 

Tuất, Thìn 

Ngoài ra lại rất kỵ gặp Hạn đến cung 
Tuất, Thìn va cung Ấn Thân 

Hợi 

Hợi, Tý 


Rất kỵ gặp Kình, Đà nhập Hạn 


- 253 - 



Vân Đằng Thái Thứ Lang Tử Vi đâu sổ tân biên 

3. NHẬN ĐỊNH ẢNH HƯỞNG CỦA NHỮNG SAO NHẬP HẠN 

3.1. Nhận định ảnh hưởng của Nam đẩu tinh và Bắc đẩu tinh 

- Nam Đẩu tinh sáng sủa tốt đẹp nhập Hạn, hợp với Dương Nam, Âm Nữ. 

- Bắc Đẩu tính sáng sủa tốt đẹp nhập Hạn, hợp với Âm Nam, Dương Nữ. 

- Nam Đẩu tính nhập Hạn bất cứ ở vị trí nào dù tốt hay xấu, cùng chỉ có 
ảnh hưởng mạnh mẽ trong khoảng thời gian cuối Hạn, còn trong khoảng đầu rất 
ôn hòa. 


+ Nhập đại hạn mười năm chỉ mạnh mẽ trong khoảng năm năm cuối. 

+ Nhập tiểu hạn một năm chỉ mạnh mẽ trong khoảng nửa năm cuối. 

- Bắc Đẩu tinh nhập Hạn bất cứ ở vị trí nào dù tốt hay xấu, cũng chỉ có ảnh 
hưởng mạnh mẽ trong khoảng thời gian đầu Hạn, còn trong khoảng cuối rất ôn 
hòa. 


+ Nhập đại hạn mười năm chỉ mạnh mẽ trong khoảng năm năm đầu. 

+ Nhập tiểu hạn mười năm chỉ mạnh mẽ trong khoảng nửa năm đầu. 

- Trường hợp gặp Tuần, Triệt án ngữ, phải nhận định như Bắc Đẩu tinh 
nhập Hạn trên đây. 

3.2. Ảnh hưởng của những sao nhập Hạn 

Những sao dưới đây nhập đại hạn mười năm tất mọi sự hay dở xảy ra 
trong khoảng mười năm đó, neu nhập tiểu hạn một năm tất mọi sự hay dở xảy 
ra trong khoang một năm đó. Tuy vậy, ảnh hưởng của mỗi sao tùy theo Nam 
Đẩu tinh hay Bac Đẩu tinh cũng chỉ mạnh mẽ trong khoảng thời gian đẩu hay 
cuối hạn mà thôi. Nên chú ý đặc biệt đến phẩn 3.1 tren đây 

3.2.1. Tử Vỉ 

- Tử Vi vô hãm nhưng nếu nhập Hạn tại Tỵ, Hợi, Mão, Dậu sự tốt đẹp cũng 
suy giảm, danh tài bình thường và nếu có tai họa cũng khó mà giải trừ cho qua 
khỏi. 


- Đại tiểu hạn trùng phùng (cùng một cung) có Tử Vi gặp Tuần, Triệt án 
ngữ tất tính mạng lâm nguy, rất đáng lo ngại. 

- Phủ, Vũ, Tướng, Tả, Hữu, Khoa, Quyển, Lộc: hoạnh phát danh tài gặp 
nhiều sự may mắn. 

- Khôi, Việt: có danh giá, nếu tranh chấp với ai cũng thắng lợi. 

- Tam Không, Kiếp, Kỵ: đau ốm nặng, mất của phá sản 

- Kình, Đà, Kiếp, Kỵ: đau ốm, mắc lừa. 

3.2.2. Liêm Trinh 

- Sáng sủa tốt đẹp lại gặp nhiều sao rực rỡ hội hợp, nên danh vị cao thăng, 
tài lộc dổi dào. 


- 254 - 


Vân Đằng Thái Thứ Lang Tử Vi đâu sổ tân biên 

- Tỵ, Hợi: giao du với người lạ rất bất lợi, hay sinh hiểm thù, dễ mắc tù tội. 

- Tỵ, Hợi, Sửu, Mùi gặp Hỏa, Linh: mắc tai nạn khủng khiếp, hay bị lừa đảo, 
hãm hại. 

- Tỵ, Hợi gặp Hình: không thoát được lao tù. 

- Tham, Sát, Phá: đau yếu bị oán trách. 

- Phá đồng cung gặp Kiếp, Kình: mắc kiện tụng, dễ bị tù tội. 

- Kình, Đà: gặp nhiều sự rủi ro, hay phải bận lòng lo lắng 

- Hình, Kỵ, Kình, Đà: tai nạn về đao thưong hay súng đạn, khó tránh được 
lưu huyết. 

3.2.3. Thiên Đồng 

- Sáng sủa tốt đẹp hay mờ ám xấu xa: thay đối chỗ ở hay công việc. 

- Sáng sủa tốt đẹp: mọi sự hành thông, danh tài hưng vượng. 

- Mờ ám xấu xa: mọi sự trước hành thông, sau bế tắc, hao tán tiền tài, hay 
mắc kiện tụng, nếu có quan chức tất bị bãi truất. 

- Kình, Linh: toại ý trong việc cầu hôn. 

- Kỵ: đau bụng. 

3.2.4. Vũ Khúc 

- Sáng sủa tốt đẹp: tài lộc hưng vượng, nếu gặp thêm Tà, Hữu, Xưong, 
Khúc lại càng phát đạt, chắc chắn là tài quan song my, nếu gặp thêm Quyển tất 
được cử đi trọng trấn biên thùy. 

- Mờ ám xấu xa: mọi sự đểu bế tắc, không mắc tai nạn cũng hao tán tiền tài, 
truất giáng quan chức. 

3.2.5. Thái Dương 

- Sáng sủa tốt đẹp: hoạnh phát danh tài. 

- Mờ ám xấu xa: đau yếu, có bệnh ở mắt hay đầu (nhức đầu), hao tán tiền 
tài, sức khỏe của cha, hay chồng (nếu là đàn bà gặp Hạn) suy kém. Nếu chẳng 
may lại gặp thêm Tang, Kỵ, Đà phải quyết đoán là cha chết, hay chồng chết 

- Long Trì: đau mắt 

- Long Trì, Thanh Long: trong nhà có người mắc tai nạn sông nước (cung 
nhập Hạn ứng phưong nào, tất tai nạn xảy ra tư phưong đó). 

- Riêu, Đà, Kỵ: đau mắt nặng, nếu không cũng bị đau yếu, hao tán tiền tài, 
nếu có quan chức tất bị truất giáng. 

- Hỏa, Linh, Kình, Đà: mọi việc đểu trắc trở, sức khỏe của cha hay chổng 
rất kém, đau mắt nặng, sản nghiệp tiêu hao. 


- 255 - 


Vân Đăng Thải Thứ Lang 

3.2.6. Thiên Cơ 


Tử Vi đâu sô tân biên 


- Sáng sủa tốt đẹp: kinh doanh phát tài, mọi sự hành thông, thường quyền 
hành lớn trong tay, lại gặp được nhiều qúy nhân phù trợ, nếu gặp thêm Lọc lại 
càng phát đạt. 

- Mờ ám xấu xa: chẳng được yên thân, trong nhà rối ren bất hòa, bên ngoài 
nhiều sự lôi thôi như thị phi, khẩu thiệt, nếu chẳng may lại gặp thêm Kình, Đà, 
Cự hội hợp, thật là khó tránh được tai họa. Trong trường hợp này, nếu gốc đại 
hạn mười năm mờ ám phải quyết đoán là chết. 

- Nguyệt, Đồng, Lương, Tả, Hữu, Sát tinh: gặp thời làm quyển gian. 

- Lương, Tuế, Tang: ngã đau từ trên cao rớt xuống, trong nhà có tang. 

- Cự, Hỏa, Kình, Thường, Sứ: tang thương, đau ốm, khẩu thiệt, kiện tụng. 

- Kỵ, Hỏa, Kình, Thương, Sứ: đau ốm nặng, hao tán tiền tài, có tang hay tai nạn 
khủng khiếp. 

- Thương, Sứ: đau ốm, khẩu thiệt, có tang. 

- Tang, Khốc: có tang lớn, hay ngã đau. 

- Khốc, Hỏa, Kình: trong nhà có sự tranh chấp, thiếu hòa khí. 

- Khốc, Hư: mắc bệnh phổi, ho nhiều. 

- Quả: túng thiếu (nếu Mệnh có Hao tọa thủ tất bị chết đói). 

3.2.7. Thiên Phủ 

- Thiên Phủ vô hãm nhưng nếu gặp Tam Không, tất bị phá sản, đau yếu, 
mưu sự chẳng được toại lòng, hay mắc lừa tiểu nhân. 

- Xa lánh Tam Không: thật là kho tài lộc, gặp Hạn này chắc chắn là công 
danh hiển đạt, tăng tài tiến hỉ, nếu may mắn gặp thêm Khóa, Quyển, Lộc phai 
quyết đoán là tài quan song mỹ 

3.2.8. Thái Ăm 

- Sáng sủa tốt đẹp: tài lộc phong túc, thường mua tậu được nhà đất, có 
danh giá, hay gặp việc cưới xin vui Vẻ7 thêm con thêm cháu, mọi sự đểu hành 
thông. 

- Mờ ám xấu xa: tiền tài hao tán, hay đau yếu, thường đau bụng hay đau mắt, 
có thể mắc kiện cáo, trong lòng như có sự hối hận, đêm ngày cắn rứt, sức khỏe của 
mẹ (hay của vợ) suy kém, rất đáng lỡ ngạt. Trong trường hợp này, nếu chẳng may gặp 
thêm Đà, Tuế, Hổ phải quyết đoán là mẹ chết. 

- Long Trì, Sát: đau bụng (bộ máy tiêu hóa) 

- Đà, Kỵ: đau mắt nặng, mất của. 

- Hỏa, Linh: đau yếu, mắc kiện cáo. 

- Hình: mắt bị thương vì va chạm nhằm vật kim khí bén nhọn. 


- 256 - 


Tử Vi đâu sô tân biên 


Vãn Đằng Thái Thứ Lang 

3.2.9. Tham Lang 

- Sáng sủa tốt đẹp: mọi sự hành thông, có công danh, có hoạnh tài, nếu 
nhập Hạn tại Tứ Mộ hợp với tuổi Thìn, Tuat, Sửu, Mùi nên lại càng phát đạt hiển 
hách. Trong trường hợp này, nếu may mắn gặp thêm Hỏa, Linh phai quyết đoán 
là hoạnh phát danh tài. 

- Mờ ám xấu xa: hao tán tiền tài, chơi bời phóng đãng đến nỗi mang tai 
họa, mọi sự đểu bế tắc, nếu có công danh chắc chắn la bị truất giáng. 

- Vũ, Lộc, Mã: có danh chức và tài lộc. 

- Hổng, Đào: thành gia thất (lấy vợ lấy chổng) 

- Lương, Kỵ: vật bằng gỗ, đá rơi xuống người gây nên thương tích. 

- Riêu, Kỵ: tai nạn về sông nước, mắc khẩu thiệt, hay kiện tụng, có sự lo 

buồn. 


- Không, Kiếp: mọi sự đểu bế tắc, hao tổn tiền tài, nếu có công danh tất bị 
truất giáng. 

- Hổ: súc vật hay ác thú cắn đá (đáng lo ngại nhất là Tham nhập Hạn tại 
Dần, Tuất) nếu không, tất mắc tai nạn xe cọ. 

3.2.10. cư Môn 

- Sáng sủa tốt đẹp, là Quyển tinh: mưu sự được toại lòng, hoạnh phát 
danh tài, noi được nhiều người nghe theo, nếu mắc kiện cáo hay tranh chấp với 
người khác thì cũng thắng lợi. Nên chú ý, trong trường hợp Cự nhập Hạn tại Hợi, 
gặp Lộc tất không nên mưu những việc quá lớn. Nếu nuôi nhiều cao vọng như 

nem kiếm lên sao Đẩu, sao Ngưu chắc chắn là phải thất bại đau đớn. 

- Mờ ám xấu xa: hay phiền lòng, mắc khẩu thiệt, thị phi, kiện cáo, hao tán tiền 
tài, đau yếu, có tang, nếu co quan chức tất bị bãi truất. Rất đáng lo ngại về tai nạn xe 
cộ nếu Cự nhập Hạn tại tại Tứ Mộ. Trong trường hợp này, nếu gốc đại hạn mười năm 
cũng xấu xa mờ ám, phải quyết đoán là chết. 

- Kỵ: tai nạn sông nước, khẩu thiệt, thị phi. 

- Tang: đau ốm nặng, có tang lớn. 

- Tang, Hỏa, Linh: đau ốm, tán tài, có tang, nếu không nhà bị cháy (cung 
nhập Hạn ứng phương nào tất cháy từ phương đó). 

3.2.11. Thiên Tướng 

- Sáng sủa tốt đẹp: mưu sự được toại lòng, danh tài hưng vượng, thường có 
hoạnh tài, không chủ ý làm mà được hưởng. 

- Mờ ám xấu xa: cũng không đáng lo ngại nhưng nếu gặp thêm Sát tinh 
nhập Hạn, tất hay mắc kiện cáo, đau ốm và mắc lừa. Trong trường hợp này, nếu 
gốc đại hạn mười năm cũng xấu xa mờ ám phải quyết đoán là tính mạng lâm 
nguy. 

- Không, Kiếp: rắc rối trong công việc, thường bị tiểu nhân ghen ghét, ám 


- 257 - 


Tử Vi đâu sô tân biên 


Vãn Đằng Thái Thứ Lang 

hại, lừa lọc nhưng cũng chẳng đáng lo ngại. 

- Khôi, Hình: tai nạn về đao thưong, đầu mặt bị hư hại, nếu không cũng 
mắc bệnh thuộc về mặt hay đầu phải châm chích, mổ xẻ, công danh trắc trở. 

- Tuần, Triệt án ngữ: đau ốm, tiểu nhân mưu hại, mắc tai nạn xe cộ hay đao 
thưong, đầu và mặt bị đau đớn. Rất đáng lo ngại nếu cung nhập hạn vào cung 
Thiên Di. Gặp Hạn này, mưu sự chẳng được toại lòng, công danh trắc trở, nếu có 
quan chức tất bị bãi truất, nếu là võ quan chắc chắn là bị giáng cấp và chẳng may 
phải ra trận thật là khó toàn tính mạng. 

3.2.12. Thiên Lương 

- Giải trừ tai họa. 

- Sáng sủa tốt đẹp: danh tài hưng vượng hay gặp vui mừng, nếu đau ốm 
cũng chóng qua khỏi, nếu mắc nạn cũng sớm gặp quy nhân đến giải cứu. 

- Mờ ám xấu xa: tiền tài hao tán, sức khỏe bị suy kém. Trong trường hợp 
này nếu Lương nhập Hạn tại Tý, Hợi, chắc chắn là phải đi xa hay thay đổi công 
việc 

- Sát tinh: khuynh gia bại sản. 

3.2.13. Thất Sát 

- Sáng sủa tốt đẹp: trong nhà có hòa khí, danh tài hưng vượng. Trong 
trường hợp này nếu Sat nhập Hạn tại Dần, Thân là tài quan song my, mưu sự tất 
thành một cách nhanh chóng. 

- Mờ ám xấu xa: hay gặp những chuyện buồn bực, đau ốm, thường có tang, 
làm việc thất bại. Trong trường hợp này nếu gặp thêm Sát tinh, nhất là Kình, Đa 
thật là khó thoát được tai nạn xe cọ hay đao thương. Sát nhập Hạn tại Thìn, Tuất 
nếu gốc đại hạn mười năm cũng xấu xa phải quyết đoán là chết 

- Liêm, Tham, Phượng: bị trách oán. 

- Phá, Hình: tù tội. 

- Phá, Hao, Mộc, Kỵ: mắc chứng ung thư hay có mụn nhọt phải mổ xẻ, 
châm chích. 

- Kình, Phục, Không, Hao, Hỏa, Linh, Kỵ, Kiếp: tính mạng lâm nguy (xem 
kỹ gốc đại hạn mười năm để quyết đoán sống chết) 

- Hao: đau ốm nặng, có tang. 

- Kỵ: thân thể bị đau đớn, hay mang tiếng nhục nhã. 

3.2.14. Phá Quân 

- Sáng sủa tốt đẹp: tài lộc dổi dào, công danh hiến đạt, nếu lại gặp thêm 
Xương, Khuc, Khôi, Việt là tài quan song my, phú qúy đến cực độ. 

- Mờ ám xấu xa: đau ốm nặng, thường mắc tội tù, có tang, nếu có quan 
chức tất bị bãi truất, vợ con không được yên ổn. Trong trường họp này, nếu lại 
gặp thêm Sát tinh và gốc lại hạn cũng xấu xa phải quýet đoán là smh mạng lâm 

-258- 


Vân Đằng Thái Thứ Lang Tử Vi đâu sổ tân biên 

nguy. Đàn bà có Phá mờ ám xấu xa nhập Hạn thật là khó tránh được bệnh khí 
huyết 

- Liêm, Hỏa: hao tán, mắc tù tội 

- Sát tinh: tù tội. 

- Hình: đòn đánh, ẩu đả, nếu không cũng mắc tù tội. 

- Hình, Linh, Hỏa, Việt: điện giật hay sét đánh, tai nạn về đao thưong hay 
súng đạn. 

- Phượng: bị trách oán. 

- Tuế: mắc kiện tụng. 

- Quả: tai nạn dọc đường. 

- Phục, Tướng, Riêu, Thai: đàn ông rắc rối to duyên, đàn bà mắc lừa YÌ tình. 

3.2.15. Kình Dương 

- Khó tránh được tai họa. 

- Xưong, Vũ, La: chết đuối hay mắc tù tội. 

- Sát, Phá: tù tội. 

- Việt: sét đánh. 

3.2.19. Không , Kiếp 

- Sáng sủa tốt đẹp: mưu sự tất thành một cách nhanh chóng, hoạnh phát 
danh tài nhưng hay đau yếu và có mụn nhọt 

- Mờ ám xấu xa: đau yếu (bệnh khí huyết) mắc lừa mất của, nếu có quan 
chức tất bị truất giáng. 

- Tham: mọi sự đểu bế tắc, hao tán tiền tài. 

- Tử, Phủ, Khôi, Việt: mắc lừa, mất của 

- Tả, Hữu: đi lừa người khác. 

- Sát, Tuế, Thiên Không, Phục, Kình, Hao: tính mạng lâm nguy, khó mà 
tránh thoát được những tai họa khủng khiếp. Nếu gốc đại hạn mười năm cũng 
xấu xa mờ ám phải quyet đoán là chết một cách thê thảm. 

- Hỏa, Linh, Kỵ, Tuế, Hao, Phục: mắc tai nạn nguy hiểm, nếu không cũng 
bị cướp của phá nhà. Nếu gốc đại hạn mười năm cùng xấu xa mờ ám phải quyet 
đoán la bị giết chết. 

- Quyển: công danh trắc trở, thường bị người xung quanh nói xấu hay gièm 

pha. 

- Phù: lo buồn, mắc kiện cáo. 

3.2.20. Lôc Tồn 

- Mọi sự hành thông, danh tài hưng vượng, nếu có quan chức, tất được 

- 259 - 


Vãn Đằng Thái Thứ Lang Tử Vi đâu sổ tân biên 

cao thăng, nếu đau ốm cũng chóng khỏi vì gặp thầy thuốc, có qúy nhân phù trợ, 
sức khỏe càng ngày càng tăng tiến. 

- Khoa, Quyển, Tả, Hữu: hoạnh phát danh tài phú qúy đến cực độ. 

- Hóa Lộc: đại phát tài (Hóa Lộc chiếu mới thật tốt đẹp) nếu cùng Lộc Tổn 
nhập Hạn đổng cung sự tốt đẹp tất bị chiết giảm. 

- Mã: mưu sự được toại lòng, danh tài hưng vượng, nếu đi xa buôn bán 
chắc chán là buôn một bán mười. 

- Không, Kiếp: đau yếu, mắc lừa, mất của. 

- Không, Kiếp, Tuế: tính mạng lâm nguy. Nếu gốc đại hạn mười năm cũng 
xấu xa mờ ám phải quyết đoán là chết hay mắc tù tội 

3.2.21. Tả , Hữu 

- Nhiều sao sáng sủa tốt đẹp: mọi sự hành thông, hoạnh phát danh tài, hay 
gặp qúy nhân phù trợ, trong nhà có việc vui mừng, rực rỡ nhất là Tả Hữu nhập 
Hạn tại Tứ Mọ. 

- Nhiều sao mờ ám xấu xa: nhân ly, tài tán, đau yếu, buồn phiền, ra ngoài bị 
nhiều người khinh bỉ. 

- Khoa, Quyển, Lộc: quan chức cao thăng, được lui tới gần bậc nguyên thủ, 
tài lộc phong túc. 

- Sát tinh: có tang, đau yếu, mắc lừa, mất của, mọi sự đểu bế tắc. 

3.2.22. Xương , Khúc 

- Sáng sủa tốt đẹp, mưu sự được toại lòng. Nếu đi thì tất đỗ cao, nếu Khúc 
và Vũ nhập Hạn đổng cung là tài quan song mỹ. 

- Mờ ám xấu xa: sức khỏe suy kém, hao tán tiền tài, phiền lòng về việc giấy 
tờ nhầm lẫn, mắc kiện tụng. 

- Đổng, Tả, Hữu: tài lộc dồi dào, cẩu danh được toại lòng. 

- Liêm, Kình, Đà: mắc tai nạn khủng khiếp, nếu không cũng không thoát 
được tù tội, nếu gốc đại hạn mười năm cũng xấu xa mờ ám phải quyết đoán là 
chết. 


- Kỵ: công danh trắc trở, đau yếu, có tang. 

- Mộc: phiền lòng vì giấy tờ nhầm lẫn. 

- Tuế: có quan chức lớn, cầu danh được toại lòng, nếu viết văn tất nổi tiếng 
xa gần. 

- Sát tinh: mắc tai nạn khủng khiếp, nếu không cũng mắc kiện cáo, hao tán 
tiền tài. Trong trường hợp này nếu gặp Linh thật là khó tranh được tù tội. 

3.2.23. Thiên Khốc 

- Tử, Phủ, Việt, Xưong, Khúc: hoạnh phái danh tài, phú qúy đến cực độ, 
nếu có tranh chấp với ai cũng thắng lợi. 


- 260 - 


Vân Đằng Thái Thứ Lang Tử Vi đâu sổ tân biên 

- Hình: có thương tích ở đầu, hoặc bị đánh đập, hoặc mắc tai nạn về đao 
thương. 

- Tuần, Triệt án ngữ: mắc tai nạn khủng khiếp, đầu bị thương rất nặng, nếu 
có quan chức tất bị bãi truất. 

3.2.24. Thiền Viêt 

- Tử, Phú, Khôi, Xương, Khúc: hoạnh phát danh tài, có tiếng tăm lừng lẫy. 

- Hình, Linh: bị sét đánh hay điện giật. 

3.2.25. Hóa Lôc 

- Giải trừ tai họa. 

- Tài lộc phong túc: nếu có ốm đau cũng chóng qua khỏi, nếu có quan 
chức, tất được cao thăng. Hóa Lộc nhập Hạn cần gặp Lọc Tổn chiếu hơn là đổng 
cung. 

- Tham, Vũ: mọi sự hành thông, danh tài hưng vượng, nếu kinh doanh lại 
càng phát đạt. 

3.2.26. Hóa Quyền 

- Nhiều sao sáng sủa tốt đẹp: thân thể khỏe mạnh, hoạnh phát danh tài, 
có uy quyền hiển hách, thường phải thay đổi chỗ ở hay chức vụ. 

- Nhiều sao mờ ám xấu xa: tai họa liên miên, nếu ốm đau lại thêm phẩn 
trầm trọng, công danh trắc trở. 

- Tham, Vũ: mưu sự được toại lòng, danh tài hưng vượng, có uy quyển hiển 

hách. 


- Tuần, Triệt án ngữ: công danh trắc trở, thường bị tiểu nhân gièm pha hay 
nói xấu, nếu có uy quyên cũng bị chiết giảm hay hữu danh vô thực. 

3.2.27. Hóa Khoa 

- Giải trừ tai họa. 

- Mọi sự hành thông, đang đau yếu hay mắc tai nạn, gặp Hạn có Khoa chắc 
chắn là qua khỏi được. 

- Khôi, Việt, Xương, Khúc: nếu đi thi tất đỗ cao, nếu có quan chức tất được 
cao thăng, mưu sự được toại lòng. 

3.2.28. Hóa Kỵ 

- Sáng sủa tốt đẹp: mưu sự được toại lòng, danh tài hưng vượng, nhưng 
kém sức khỏe và hay mắc thi phi. Trong trường hợp này, nếu Kỵ gặp Nhật, 
Nguyệt sáng sủa tốt đẹp hội hợp tuy mẫt bị đau nhưng tài quan song mỹ, hỉ khí 
đay nhà. 

- Mờ ám xấu xa: đau yếu liên miên, có tang thương, mất của, mắc thị phi, 
kiện cáo, nếu có quan chức, tất bị truất giáng. 

- Phá, Tuế: cãi nhau đánh lộn. 


- 261 - 


Tử Vi đâu sô tân biên 


Vãn Đằng Thái Thứ Lang 

- Phá, Kình: đánh nhau lớn, bị thương nặng. 

- Sát, Đà: đau yếu nặng, nếu không, cũng bị nhục nhã, đi xa thường mắc 
nạn ở dọc đường. 

- Đà, Hổ: mắc tai nạn khủng khiếp về xe cộ hay đao thương. 

- Kình, Đà: đau yếu, mắc thị phi, kiện cáo, có tang 

- Không, Kiếp: tai nạn liên miên, mất của, nếu có quan chức tất bị bãi truất 
vì ăn hối lộ. 

- Hình, Kiếp: mắc tai nạn về đao thương hay bị mổ xẻ 

- Hồng, Đào: tơ duyên rắc rối, đàn bà con gái gặp Hạn này, thật tà khó giữ 
toàn danh tiết. 

3.2.29. Song Hao 

- Thay đổi chỗ ở hay công việc, nếu không, cùng phải xa nhà, đang đau 
ốm, gặp Hạn có Song Hao tất chóng qua khỏi. 

- Sáng sủa tốt đẹp: hoạnh phát danh tài, dễ kiếm tiền. 

- Mờ ám xấu xa: mắc lừa, mất của, đau yếu, buồn phiền. Trong trường 
hợp này, nếu Song Hao lại gặp Vũ, Phủ hay Lọc, chắc chắn là tiền tài bị hao tán 
rất nhiếu, buôn ban thua lỗ va hay bị mất trộm, mắc lừa, thường mắc bệnh ở bộ 
máy tiêu hóa 

- Gốc đại hạn mười năm có Song Hao hội hợp Không, Kiếp, Suy, Phù, Toái, Tử, 
Kỵ và Tiểu hạn 

mọt năm lại gặp Hình, Phi, Phủ, Mệnh, Bệnh, Mộ, Phục, Hổ hội hợp, phải quyết đoán 
là chết trong lao tù. 

- Phá: hao tán tiền tài, túng thiếu. 

- Hình, Kiếp: đau yếu, hay bị châm chích mổ xẻ, nếu không cũng mất trộm, 
mất cướp. 

- Thương: túng thiếu, đói khổ. 

- Mộc, Kỵ: có bệnh phải mổ xẻ. 

- Tuyệt: phá sản. 

3.2.30. Tang Môn 

- Có tang, nếu không cũng đau yếu (có thể mạch máu), mất của, tù tội. 

- Phá, Kỵ (nhập Hạn tại cung Nô): làm ơn nên oán. 

- Hổ, Khốc: trong nhà có người chết, của cải hao tán, nuôi súc vật không lợi. 

- Hổ, Khốc, Hư: buồn phiền, đau yếu, có bệnh lao phổi, ho nhiều 

- Hổ, Khốc, Mã: súc vật nuôi trong nhà chết chóc rất nhiều 

- Khốc, Không: mất của, thay đổi chỗ ở hay công việc. 


- 262 - 


Vãn Đằng Thái Thứ Lang Tử Vi đâu sổ tân biên 

- Hình, Điếu: có tang lớn, đau yếu nặng, nếu không cũng mắc tai nạn xe cộ 
hay ngã từ cao xuống. 

- Điếu, Tuế: mắc tai nạn xe cộ, ngã đau, nếu không cũng mắc kiện tụng. 

- Điếu: có tang lớn. 

- Hỏa: cháy nhà (cung nhập Hạn ứng phương nào tất cháy ở phương đó). 

3.2.31. Bach Hổ 

- Có tang, mất của, đau yếu (bệnh khí huyết hay xương cốt). 

- Tham: mắc tai nạn xe cộ, hay bị ác thú cắn đá (đáng lo ngại nhất là nhập 
Hạn tại cung Dần, Tuất). 

- Sát: mắc tai nạn đao thương, nếu không, cũng bị tù tội. 

- Hình, Kiếp: mắc tai nạn xe cộ hay ngã đau. 

- Khốc: chó cán. 

- Khốc, Riêu: chó dại cắn, nếu không cũng bị giống vật có sừng húc hay đá 
bị thương. 

- Phi: mọi sự hành thông, hoạnh phát hoạnh tài, trong nhà có chuyện vui 
mừng. 

- Tấu: mưu sự được toại lòng, có quan chức được cao thăng, nếu đi thi chắc 
chắn là đỗ 

3.2.32. Thiên Khốc 

Đau yếu, buồn phiền, mưu sự trước khó sau dễ dàng. 

3.2:33. Thiền Hư 

Buồn bực, kém sức khỏe, hay đau răng. 

3.2.34. Long , Phương 

- Trong nhà có việc vui mừng. 

- Hỉ: nên duyên vợ chồng, mưu sự được toại lòng 

- Mã, Sinh, Vượng: có con. 

- Thai: có tin mừng (có mang thai). 

- Riêu, Hỉ: mọi sự hành thông, hỉ khí đầy nhà, nếu có quan chức tất được 
cao thăng, gặp Hạn này ví như người gặp thời vậy. 

- Thai, Phụ: tai nạn sông nước, đàn bà gặp Hạn này rất đáng lo ngại khi sinh 
nở. 

- Long, Không, Kiếp: mắc nạn sông nước rất đáng lo ngại. 

- Long, Điếu: ngã xuống sông hay xuống ao. 

- Phượng, Không, Kiếp: bị trách oán, nếu không cũng mắc bệnh ở tai. 


- 263 - 


Tử Vi đâu sô tân biên 


Vãn Đằng Thái Thứ Lang 

3.2.35. Đảo Hoa 

- Nhiều sao sáng sủa tốt đẹp: mọi sự hành thông, danh tài hưng vượng, hỉ 
khí đầy nhà. 

- Nhiều sao mờ ám xấu xa: có tang, đau yếu, rắc rối to duyên. 

- Tử, Phủ, Vũ, Tướng, Hổng: mọi sự hành thông, danh tài hưng vượng, hỉ 
khí đẩy nhà. 

- Sát, Phá, Liêm, Tham, Hổng: nên duyên vợ chồng, trong nhà có chuyện vui 
mừng. 

- Cơ, Cự, Tả, Hữu, Tuế: sức khỏe suy kém, tính mạng như ngọn đèn trước 

gió. 

- Số đàn bà, Mệnh có Đào tọa thủ cung Phụ Mẫu có Tang tọa thủ, Hạn lại 
đến cung Mệnh, chắc chắn là phải góa chồng hay bỏ chồng. 

- Hồng, Hỉ, Riêu: có nhân tình 

- Không, Kiếp, Bệnh, Phù: mắc bệnh phong tình. 

3.2.36. Hồng Loan 

- Nhiều sao sáng sủa tốt đẹp: mọi sự hành thông, thăng quan tiến chức, hỉ 
khí đầy nhà. 

- Nhiều sao mờ ám xấu xa: đau yếu, buồn phiền, có tang, sức khỏe của mẹ, 
vợ hay con gái suy kém. 

- Tả, Hữu, Long, Phượng, Riêu: hoạnh phát danh tài, trong nhà có việc mừng 
(cưới hỏi, sinh con). 

- Thanh Long: mắc tai nạn bất ngờ 

- Không, Kiếp, Bệnh, Phù: mắc bệnh phong tình. 

3.2.37. Quang , Oúy 

- Giải trừ tai họa 

- Nhiều sao sáng sủa tốt đẹp: mọi sự hành thông, danh tài hưng vượng, 
luôn luôn gặp qúy nhân phù trợ. 

- Nhiều sao mờ ám xấu xa: nếu đau ốm cũng chóng qua khỏi vì gặp thầy gặp 
thuốc, nếu mắc tai nạn cũng gặp qúy nhân đến giai cứu. 

3.2.38. Thai Toa 

Có danh chức, tài lộc, dổi dào. 

3.2.39. Tướng Quân 

- Có uy quyển. 

- Thiên Tướng: có uy quyển lớn. 

- Hình, Ẩn: nếu có quan chức, tất được cao thăng, nếu là võ quan, chắc 


- 264 - 


Tử Vi đâu sô tân biên 


Vãn Đằng Thái Thứ Lang 

chắn là có binh quyển lớn trong tay. 

- Tuần, Triệt án ngữ: mắc nạn đao thưong hay xe cộ, đẩu và mặt bị đau đớn, 
nếu không cũng bị mất quyển thế, bị truất giáng quan chức. 

3.2.40. Phuc Binh 

- Nhiều sao sáng sủa tốt đẹp: mọi sự hành thông, được nhiều người phục 
tùng và lui tới giúp đỡ. 

- Nhiều sao mở ám xấu xa: mắc lừa, mất trộm, mất của, thường bị mưu hại. 

- Tang: có tang lớn. 

- Hổ: có tang, mắc kiện cáo, mắc tù tội. 

- Hình, Không, Kiếp: mắc lừa, mất cướp, bị đánh dập. 

- Tuế, Kỵ: lo buồn vì sự tranh chấp, kiện cáo. 

- Thai, Hổng Đào: tơ duyên rắc rối, đàn bà gặp Hạn này thường hay bị mắc 
lừa vì tình, có thể chửa hoang. 

- Riêu, Hổng Đào: có nhân tình. 

3.2.41. Quốc Ấn 

- Nhiều sao sáng sủa tốt đẹp: thăng quan, tiến chức, có uy quyển. 

- Nhiều sao mờ ám xấu xa: lo buồn, bối rối vì công việc, mưu sự chẳng được 
toại lòng. 

- Tuần, Triệt: công danh trắc trở, nếu có quan chức tất bị truất giáng. 

3.2.42. Đường Phù 

- Nhiều sao sáng sủa tốt đẹp: danh tài hưng vượng, cố uy quyển, mua tậu 
được nhà đất. 

- Nhiều sao mờ ám xấu xa: mắc kiện cáo, tù tội, nếu không cũng đau ốm 

nặng. 

- Long, Phượng: mua tậu được nhà đất. 

- Hổ: có tang, đau yếu, nếu không cũng mắc tù tội hay bị lưu đày. 

3.2.43. Thiên Mã 

- Thay đổi chỗ ở hay công việc, nếu không, cũng phải xa nhà. 

- Tử, Phủ: danh tài hưng vượng, phủ qúy đến cực độ. 

- Không, Kiếp, Tuế: đau yếu nặng, nếu không cũng mắc tai nạn khủng 
khiếp. Trong trường hợp này, nếu gốc đại hạn mười năm cũng xấu xa mồ ám, 
phải quyết đoán là chết. 

- Đà, Thai: bôn ba, nay đây mai đó, hay chay đổi chí hướng và công việc, 
mắc tai nạn, chân tay có thương tích đau đớn. 

- Khốc, Khách: có uy quyển, nếu có quan chức, nhất là võ chức tất được cao 

- 265 - 


Tử Vi đâu sô tân biên 


Vãn Đằng Thái Thứ Lang 

thăng. 

- Hình: mắc tai nạn xe cộ ngã đau, chân tay có thương tích, nếu không cũng 
mắc tai nạn đao thương. 

- Tuyệt: mọi sự đểu bế tắc, đau yếu, mất của. 

- Tuần, Triệt: mọi sự đều bế tắc, mưu sự chẳng được toại lòng, công danh 
trắc trở, nếu có quan chức tất bị bãi truất, đau yếu mất của, mắc tai nạn xe cộ, 
ngã đau, chân tay có thương tích. Gặp Hạn này nếu thay đối chỗ ở cũng đỡ lo 
ngại một phần nao những sự chẳng lành. 

3.2.44. Thai , Cáo 

Có danh chức. 

3.2.45. Thiên Giải Đỉa Giải 

Giải trừ tai họa. 

3.2.46. Giải Thần 

- Nhiều sao sáng sủa tốt đẹp: danh tài kém hưng vượng 

- Nhiều sao mờ ám xấu xa: giải trừ tai họa, nếu đau ốm cũng chóng khỏi 
vì gặp thầy gặp thuốc, nếu mắc tai nạn cũng sớm gặp qúy nhân đến giải cứu. 

- Gốc đại hạn mười năm rất xấu xa mờ ám, tiểu hạn cũng thế lại thêm Giải 
Thẩn nhập Hạn phải quyết đoán là chết một cách nhanh chóng. Giải Thẩn chỉ có 
thể giải trừ được những bệnh tật, tai nạn nhỏ, nếu gặp những bệnh tật, tai nạn 
lớn Giải Thần không những bất lực mà còn làm cho người ta phải sớm lìa trần 
thế. Trường hợp này Giải Thẩn chinh là tử thần vậy. 

3.2.47. Thiên Không 

- Mưu sự chẳng được toại lòng, cơ nghiệp sa sút, mắc lừa, mất của, kinh 
doanh thất bại, buôn bán thua lỗ, nêu không cũng mắc tù tội. 

- Đang đau yếu, gặp Hạn có Thiên Không, chắc chắn là qua khỏi. Trong 
trường hợp này nếu lại gặp Tuần, Triệt án ngữ, phải quyết đoán là chết, chưa có 
thể khỏi bẹnh được. 

3.2.48. Tuần 

- Ảnh hưởng mạnh mẽ trong suốt đời người. 

- Nhiều sao sáng sủa tốt đẹp: Hạn xấu xa mờ ám, mọi sự đểu bế tắc. 

- Nhiều sao mờ ám xấu xa: Hạn sáng sủa tốt đẹp nhưng mưu sự thường hay 
gặp trở ngại buổi đầu. 

3.2.49. Triêt 

Chỉ có ảnh hưởng mạnh mẽ từ lúc cất tiếng khóc chào đời cho đến năm 30 
tuổi, còn từ 30 tuổi trở đi, ắnh hưởng kém dần. 

- Nhiều sao sáng sủa tốt đẹp: Hạn xấu xa mờ ám, mưu sự chẳng được toại 
lòng, thất bại liên miên. 


- 266 - 


Vân Đằng Thái Thứ Lang Tử Vi đâu sổ tân biên 

- Nhiều sao mờ ám xấu xa: Hạn sáng sủa tốt đẹp, nhưng mưu sự thường gặp 
trở ngại buổi đầu. 

3.3. Phụ luận 

- Hạn có hỉ sự: cung nhập Hạn cẩn phải có Tả, Hữu, Long, Phượng, Hổng 
Đào, Hỉ, Riêu hội hợp VỚI nhiêu sao khác thật sáng sủa tốt đẹp. 

- Hạn sinh con: cung nhập Hạn cần phải có Tả, Hữu, Long, Phượng, Hổng, 
Hỉ, Sinh, Vượng, Thai hội hợp với nhiều sao khác thật sáng sủa rốt đẹp. 

+ Nam Đẩu tinh nhập Hạn (tiểu hạn một năm): sinh con trai, nếu gặp 
Tuần, Triệt lại sinh con gái. + Bắc Đẩu tinh nhập Hạn (tiểu hạn một năm): sinh con gái, 
nếu gặp Tuần, Triệt lại sinh con trai. + Nam, Bắc Đẩu tinh nhập Hạn đổng cung (tiểu 
hạn một năm) 

* Cung nhập Hạn là Dưong cung: sinh con trai, nếu gặp Tuần, Triệt án 
ngữ lại sinh con gái. 

* Cung nhập Hạn là Âm cung: sinh con gái, nếu gặp Tuần, Triệt án 
ngữ lại sinh con trai. 

- Cung nhập Hạn vô Chính diệu: coi Chính diệu xung chiếu như Chính 
diệu tọa thủ nhập Hạn. Tùy cheo từng trường hợp, nhận định như trên. 

3.4. Phụ chú 

- Xem cung Tử Tức, biết con đầu lòng là con trai nhưng nếu xem Hạn sinh con 
lần đẩu lại biết là sinh con gái. Vậy phải luận đoán sinh con gái rất khó nuôi, trái lại phải 
sinh con trai mới dễ nuôi. 

- Xem cung Tử Tức biết con đầu lòng là con gái nhưng nếu xem Hạn sinh 
con lần đầu lại biết là sinh con trai. Vậy phai luận đoán sinh con trai rất khó nuôi, 
trái lại phải sinh con gái mới dễ nuôi. 

- Hạn của người già: từ 60 tuổi trở đi xem cung nhập Hạn hoặc Đại Hạn 
hoặc Tiểu Hạn, thấy có Hổng, Đào, Hỉ, Thiên Không, Kỵ họi hộp, phằi quyết 
đoán là tính mạng lấm nguy. Tuổi già rất kỵ những sao kế trên nhập Hạn. 


4. NHẬN ĐỊNH ẢNH HƯỞNG CỦA NHŨNG SAO LƯU ĐỘNG 

Khi luận đoán vận hạn không những phải xem gốc đại hạn mười năm, lưu 
đại hạn một năm và lưu niên tiểu hạn, ma lại còn phai chú ý đến ảnh hưởng 
của nhưng sao lưu động vận trên các cung số tùy theo từng năm xem Hạn. 
Những sao đó là: Thái Tuế, Tang Môn, Bạch Hổ, Thiên Khốc, Thiên Hư, Lộc Tổn, 
Kình Dưong, Đà La và Thiên Mã. 

Tại các cung số cũng đã có sẵn những sao như trên, nhưng là sao tĩnh hay 
sao cố định. Để khỏi nhẩm lẫn với sao cố định, mỗi sao lưu động được đặt thêm 
một chữ “Lưu” ở đầu. Khi xem hạn một năm phải áp dụng những phưong pháp 
đặc biệt để tìm ra sao lưu động. Mỗi sao lưu động cũng co tính chat như mỗi sao 
cố định. 


- 267 - 


Tử Vi đâu sô tân biên 


Vãn Đằng Thái Thứ Lang 

4.1. Lưu Thái Tuế, Lưu Tang Môn, Lưu Bạch Hổ 

Tiểu hạn năm nào, tất có Lưu Thái Tuế tại cung có tên của năm đó, theo 
thứ tự 12 địa chi. Lưu Thái Tuế tại cung nào, phải đặc biệt chú ý đến cung đó. 
Mọi sự hay dở của năm xem Hạn đểu có liên quan mật thiết đến cung có Lưu 
Thái Tuế. Lưu Thái Tuế gặp nhiều sao sáng sủa tốt đẹp lại càng rực rỡ. Trái lại 
mờ ám nếu gặp nhiều sao xấu xa. 

Lưu Thái Tuế tại cung nào, Lưu Tang Môn sau đó hai cung theo chiểu 
thuận, Lưu Bạch Hổ tại cung xung chiếu cung có Lưu Tang Môn. Nếu Lưu Tang 
Môn, Lưu Bạch Hổ gặp nhiều Sát tinh hay Bại tinh, tất trong Hạn phải gặp nhieu 
sự chẳng lành như ôm đau, tang tóc. Nguy hại nhất là Luu Tang Môn gạp Tang 
Môn cố định đồng cung, hay Lưu Bạch Hổ gặp Bạch Hổ cố định đồng cung. 
Trong trường hợp này, nếu gốc đại hạn xấu xa mờ ám, tiểu hạn cũng đen tối tất 
phải mạng vong, không thể cứu giải được. 

Thí dụ: Tiểu hạn năm Mùi, Lưu Thái Tuế tại cung Mùi, Lưu Tang Môn tại 
cung Dậu, Lưu Bạch Hổ tại cung Mão. Lưu Thái Tuế tại cung Mùi là cung Tài 
Bạch, vậy trong năm Mùi những sự hay dở xảy ra đêu có liên quan đến tien bạc, 
cua cai. 


4.2. Lưu Thiên Khốc, Lưu Thiên Hư 

Bắt đầu từ cung Ngọ, kể là năm Tý, đếm theo chiểu nghịch đến cung có tên 
của năm xem Hạn (theo thứ tự 12 địa chi) đến cung nào Lưu Thiên Khoe tại 
cung đó, đếm theo chiểu thuận đến cung có tên của năm xem Hạn (theo thứ tự 
12 đìa chi) đến cung nào Lưu Thiên Hư tại cung đó. 

Lưu Thiên Khốc, Lưu Thiên Hư, giống như Sát tinh hay Bại tinh, thường 
gây nên những sự buồn phiền, đau ốm. Nguy hại nhất là Lưu Thiên Khốc lại gặp 
Thiên Khốc co định đổng cung, hay Lưu Thiên Hư lại gặp Thiên Hư cố định 
đồng cung, thật là khó tránh được tai ương, họa hại, neu không gặp nhiều sao 
tốt đẹp hội hợp cứu giải. 

Thí dụ: Tiểu hạn năm Mùi, Lưu Thiên Khốc tại cung Hợi, Lưu Thiên Hư tại 
cung Sửu. 

4.3. Lưu Lộc Tồn, Lưu Kình Dương, Lưu Đà La 

Để tìm Lưu Lộc Tổn, phải biết rõ tên của năm xem Hạn (theo thứ tự 10 
Can). Nếu Lưu Lộc Tổn gặp nhiều sao sáng sủa tốt đẹp hội hợp, nhất là Lộc Tổn 
và Thiên Mã cố định, tất mọi sự hành thông, danh tài hưng vượng. Trái lại, gặp 
nhiều Sát tinh hay Bại tinh như Không, Kiếp, Song Hao, tất bị hao tán tiền bạc, 
và gặp nhiều sự phiền lòng. Coi bảng dưới đay: 


Tên Năm Xem Hạn 

Lưu Lộc Tổn 

Tên Năm Xem Hạn 

Lưu Lộc Tổn 

Giáp 

Dần 

Canh 

Thân 

Ất 

Mão 

rr-iA 

Tân 

Dậu 

Bính, Mậu 

Tỵ 

Nhâm 

Hợi 

Đinh, Kỷ 

Ngọ 

Qúy 

Tý 


- 268 - 



Vân Đằng Thái Thứ Lang Tử Vi đâu sổ tân biên 

Lưu Kình Dường tại cung đằng trước cung có Lưu Lộc Tổn. Lưu Đà La 
tại cung đằng sau cung có Lưu Lộc Tồn. Lưu Kình Dương, Lưu Đà La gặp nhiều 
Sát tinh hay Bại tinh, thường gây nên tai ương họa hại. Lưu Kình Dương gặp 
Kình Dương cố định đổng cung, hay Lưu Đà La gặp Đà La cố định đổng cung, 
thật là khó tránh được những tai họa khủng khiep. Đáng lo ngại nhất la Lưu 
Kình Dương hay Lưu Đà La gặp Thẳt Sát đổng cung. 

Thí dụ: Tiểu hạn năm Át Mùi, Lưu Lộc Tồn tại cung Mão, Lưu Kình Dương 
tại cung Thìn, Lưu Đà La tại cung Dẩn 

4.4. Lưu Thiên Mã 


Để tìm Lưu Thiên Mã, phải biết rõ tên của năm xem Hạn (theo thứ tự 12 
Chi). Coi bảng dưới đây: 


Tên Năm Xem Hạn 

Lưu Thiên Mã 

Tên Năm Xem Hạn 

Lưu Thiên Mã 

Dần, Ngọ, Tuất 

Thân 

Tỵ, Dậu, Sửu 

Hợi 

Thân, Tý, Thìn 

Dần 

Hợi, Mão, Mùi 

Tỵ 


Lưu Thiên Mã cũng như Thiên Mã cố định, rất cần gặp Lộc và rất kỵ gặp 
Tuần, Triệt án ngữ, Lưu Thiên Mã gặp Thiên Mã cố định đông cung, hay gập 
Lộc Tổn cố định đổng cung, hay Lưu Lộc Tồn đổng cung, tất danh tài hứng 
vượng. Lưu Thiên Mã tại cung nào, tất trong tiểu hạn có sự di chuyển hay thay 
đổi co liên quan đến cung đó. 

Thí dụ: Tiểu hạn năm Tý, Lưu Thiên Mã tại cung Dần là cung Phụ Mẫu. 
Vậy trong năm Tý thường có sự di chuyển hay thay đổi có liên quan đến cha mẹ, 
như đổi chỗ ở, đoi nghề nghiệp hay đi xa. 


5. LUẬN ĐOÁN CHẾT VÀ ĐÁM TANG 

5.1. Hạn chết 

5.1.1. Giới han trong khoảng mười năm 

Phải lẩn lượt xem kỹ những gốc đại hạn mười năm, đặc biệt chú ý đến đại 
hạn nào xấu xa nhất. Lại xem đến ba cung Phúc Đức, Mệnh và Thân. Nếu thấy 
những cung này cũng bị khắc hãm, không có nhiều sao sáng sủa tốt đẹp hội 
hợp để giải cứu, thì phải kết luận là chết trong khoảng mười năm đó. 

5.1.2. Giới han trong khoảng mốt năm 

Trong khoảng mười năm đã định trên, muốn biết rõ chết năm nào phải 
lần lượt xem kỹ lưu đại hạn, lưu niên tiểu hạn từng năm, cùng với ảnh hưởng của 
những sao lưu động. Phải cân nhắc tốt xấu cho thạt cẩn thận, phải kết hợp nhận 
định để luận đoán cho thật xác đáng. Nếu thấy Hạn năm nào xấu xa nhất, phải 
kết luận là chết trong khoảng năm đo. 

5.1.3. Giới han trong khoảng mốt tháng 

Sau khi đã biết rõ năm chết, phải căn cứ theo lưu niên tiểu hạn để tính hạn 


- 269 - 



Vãn Đằng Thái Thứ Lang Tử Vi đâu sổ tân biên 

lưu nguyệt. Hạn tháng nào xấu xa nhất phải kết luận là chết trong khoảng tháng 
đó. 

5.1.4. Giới han trong khoảng mốt ngày 

Sau khi đã biết rõ tháng chết, phải căn cứ theo đó để tính hạn lưu nhật. Hạn 
ngày nào xấu xa nhất phải ket luận ĩà chết vào ngày đó. 

5.2. Đám tang 


Trước hết là phải biết những sao ứng vào đổ vật dùng trong đám tang và 
những sao ứng vào người đi đưa đám. Coi bảng dưới đây: 


Sao 

Tượng Trưng 

Tử, Phủ, Vũ, Tướng 

đổ lộ bộ 

Sát Phá, Liêm, Tham 

long đình, nhà táng 

Cự Môn, Thiên Cư 

áo quan 

Kình Dưong, Đà La, Thiên Hình 

mai, thuổng để đào lỗ 

Hỏa Tinh, Linh Tinh 

bó đuốc 

Tả Phụ, Hữu Bật 

quai ấp mộ 

Văn Xưong, Văn Khúc 

giấy phủ mặt, văn tế 

Thiên Khôi, Thiên Việt 

ông sư, thầy địa lý 

Lộc Tốn 

đám tang có ít người đi đưa 

Hóa Khoa, Hóa Quyển 

quan chức đi đưa đám 

Hóa Kỵ 

cây phướn 

Tang Môn 

xe tang 

Bạch Hổ 

quần áo tang 

Thiên Khốc 

phường kèn 

Thiên Hư 

gậy chống 

Thiên Mã 

ngựa kéo xe tang 

Quốc Ấn 

vàng, bạc bỏ vào áo quan 

Đường Phù 

đổ khâm liệm 

Tấu Thư 

văn tế 

Hoa Cái 

lọng che 

Đào Hoa 

cái hổ 

Hổng Loan, Quan Đới 

dây thừng 

Thiên Hỷ 

đèn, nến 

Điếu Khách 

người đến phúng viếng 


- 270 - 



Vãn Đằng Thái Thứ Lang Tử Vi đâu sổ tân biên 

Sau khi đã biết rõ ngày chết, xem cung nhập Hạn của ngày đó nếu thấy có 
nhiều sao kể trên hội hợp, phái luận đoán đo là đám tang long trọng. 


6. PHỤ LỤC 

Phẩn sau đây là bốn lá số để quan sát và tập luận đoán. 


- 271 - 


Tử Vi đâu sô tân biên 


Vãn Đằng Thái Thứ Lang 

6.1. Lá số thứ nhất 


TỬ Tức 
Thái Dương (M) 


Quan Phù - Thiên Khốc - 
Thiên Hình - Hỷ Thẩn - 
Long Trì - Ân Quang - 
Thiên Việt - Đường Phù - 
Thiên Phúc - Bệnh 

33 

Hợi 


TÀI BẠCH 
Vũ Khúc (M) 


Bệnh Phù Thiên La - 
Thiếu Âm - Bát Tọa - 
Thiên Giải - Phong Cáo - 
Tử 

43 

Tuất 


TẬT ÁCH 
Thiên Đổng (D) 


Đại Hao - Tang Môn - 
Thiên Sứ - Thiên Khôi - 
Địa Giải - Lưu Niên - Mộ 

53 

Dậu 


Tuần 

THIÊN DI 

Thất Sát (M) 


Phục Binh - Cô Thẩn - 
Lưu Hà - Kiếp Sát - Thiên 
Không Thiếu Dương - 
Hữu Bật - Hổng Loan - 
Tuyệt 

Thân 63 


PHU THÊ 

Phá Quân (M) 


Phi Liêm - Tử Phù - Văn 
Khúc - Nguyệt Đức - Đào 
Hoa - Thiên Quan - Hóa 
Lộc - Suy 


Mùi 
NÔ BỘC 

Thiên Lương (Đ) 

Quan Phù - Thái Tuế - 
Thiên Thương - Phá Toái - 
Kình Dương - Địa Kiếp 
-Hỏa Tinh - Thiên Thọ - 
Hoa Cái - Thai 

73 


HUYNH ĐỆ 

Thiên Cơ (Đ) 


Tuế Phá - Thiên Hư - Tấu 
Thư - Đẩu Quân - Đế 
Vượng 


Ngọ 

QUAN LỘC - THÂN 


Trực Phù - Linh Tinh - 
Lộc Tổn - Bác Sỹ - Tả Phù 
- Dưỡng 


83 


MỆNH VIÊN 

Tử Vi (M) 

Thiên Phủ (M) 

Tướng Quân - Long Đức - 
Văn Xương - Quốc Ấn - 
Thiên Hỷ - Thai Phụ - 
Lâm Quan 


3 

Dần 


PHỤ MẪU 

Thái Âm (M) 


Tiểu Hao - Bạch Hổ - 
Thiên Riêu - Địa Không - 
Phượng Các - Thiên Qúy 
Thiên Y - Giải Thẩn - 
Thiên Tài - Hóa Khoa - 
Quan Đới 

Mão 


PHÚC ĐỨC 
Tham Lang (V) 


Địa Võng - Quả Tú - Hóa 
Kỵ - Thanh Long - Phúc 
Đức - Tam Thai - Thiên 
Đức - Thiên Trù - Mộc 
Dục 


Thìn 

Tỵ 

ĐIỂN TRẠCH 

Cự Môn (Đ) 


Điếu Khách - Đà La - Lực 
Sỹ - Hóa Quyền - Thiên 
Mã - Tràng Sinh 


93 


23 

Tý 


13 

Sửu 


Âm Nam 

Năm Qúỵ Sửu, tháng 9, ngày 23, giờ Dần 
Mệnh Tang Đố Mộc 
Mộc Tam Cục 


Liêm Trinh (V) 
ĩ Thiên Tướng (V) 


SỐ vua bù nhìn năm Bính Thân (1956) 44 tuổi (để tập luận đoán và chiêm 
nghiệm) 


- 272 - 


Vân Đằng Thái Thứ Lang 

6.2. Lá số thứ hai 


Tử Vi đâu sô tân biên 


PHỤ MẪU 
Thiên Lương (H) 


Tang Môn - Cô Thần - Phá 
Toái - Tướng Quân - Hữu 
Bật - Quốc Án - Phong 
Cáo - Thiên Mã - Thiên 
Phúc - Lâm Quan 


Triệt 


MỆNH 

Tử Vi (V) 

Thiên Tướng (V) 

Thiên La - Lưu Hà - Thiên 
Không - Tấu Thư - Thiếu 
Dương - Đe Vượng 


HUYNH ĐỆ 

Cự Môn (M) 

Thiên Cơ (M) 

Phi Liêm - Thái Tuế - 
Thiên Khốc - Thiên Qúy - 
Hóa Lộc - Suy 


12 


PHÚC ĐỨC 
Thất Sát (M) 


Tiểu Hao - Thiên Riêu - 
Hỏa Tinh - Thiếu Âm - 
Thiên Khôi - Thiên Y - 
Thiên Hỷ - Thiên Trù - 
Quan Đới 


ĐIỀN TRẠCH 


tuần 


Mùi 


Ngọ 


Tỵ 


Thìn 


Thân 


Quan Phù - Hóa Kỵ - 
Thanh Long - Long Trì - 
Phượng Các - Văn Xương 
- Văn Khúc - Giải Thần - 
Thiên Tài - Hoa Cái - Hóa 
Khoa - Mộc Dục 


Dậu 


Âm Nam 

Năm Tân Mão, tháng 6, ngày 6, giờ 
Mão 

Mệnh Tùng Bách Mộc 
Thủy Nhị Cục 


Mão 


Dần 


Tuất 


Hợi 


Tý 


Sửu 


QUAN LỘC 
Liêm Trinh (V) 

Tử Phù - Kiếp Sát - Đà La 
- Địa Không - Lực Sỹ - 
Nguyệt Đức - Tràng Sinh 


NÔ BỘC 


Tuế Phá - Thiên Hư - 
Thiên Thương - Lộc Tồn - 
Bác Sỹ - Tả Phù - Thai 
Phụ - Thiên Quan - Dưỡng 


THIÊN DI - THÂN 
Phá Quân (Đ) 


Quan Phủ - Địa Võng ■ 
Kình Dương - Long Đức 
Thai 


62 


PHU THÊ 
Tham Lang (Đ) 


Trực Phù - Thiên Hĩnh - 
Địa Kiếp - Hỷ Thần - Tam 
Thai - Thiên Việt - Đường 
Phù - Bệnh 


22 


TỬ TỨC 

Thái Dương (Đ) 

Thái Âm (Đ) 

Bệnh Phù - Quả Tú - Điếu 
Khách - Linh Tinh - Thiên 
Giải - Thiên Thọ - Đẩu 
Quân - Hóa Quyền - Tử 


32 


TÀI BẠCH 

Vũ Khúc (M) 

Thiên Phủ (M) 

Đại Hao - Phúc Đức - Bát 
Tọa - Thiên Đức - Đào 
Hoa - Hồng Loan - Địa 
Giải - Lưu Niên - Mộ 


42 


TẬT ÁCH 
Thiên Đồng (Đ) 

Phục Binh - Bạch Hổ 
Thiên Sứ - Ân Quang 
Tuyệt 


52 


SỐ gian hùng năm Bính Thân (1956) 66 tuổi, đã có sự nghiệp lớn lao 
nhưng hại dân hại nước (để tập luận đoán và chiêm nghiệm) 


- 273 - 


Vân Đăng Thải Thứ Lang 

6.3. Lá số thứ ba 


Tử Vi đâu sô tân biên 


PHỤ MẪU 


Đại Hao - Thiên Hình - Cô 
Thần - Kiếp Sát - Thiên 
Không - Địa Kiếp - Địa 
Không - Thiếu Dương - 
Bát Tọa - Thiên Hỷ - Lưu 
Niên - Thiên Trù - Bệnh 


MỆNH VIÊN - THÂN 
Thái Dương (V) 


Phục Binh - Thái Tuế - 
Thiên La - Linh Tinh - 
Hóa Kỵ - Văn Xương- 
Thiên Giải - Hoa Cái - Tử 


HUYNH ĐỆ 

Vũ Khúc (Đ) 

Thất Sát (H) 

Quan Phủ - Trực Phù 
Kình Dương - Địa Giải 
Hóa Khoa - Mộ 


13 


Tuần 


PHU THỂ 

Thiên Đồng (M) 

Thiên Lương (V) 

Điếu Khách - Thiên Khốc 
- Lộc Tồn - Bác Sỹ - Hũu 
Bật - Thiên Qúy - Thiên 
Mã - Đâu Quân - Tuyệt 


23 


PHÚC ĐỨC 
Thiên Cơ (Đ) 


Bệnh Phù - Tang Môn - 
Phượng Các - Giải Thần ■ 
Suy 


Dậu 


Tuất 


Hợi 


Tý 


Thân 


ĐIỀN TRẠCH 

Tử Vi (Đ) 

Phá Quân (Đ) 

Hỷ Thần - Thiếu Âm - 
Thiên Việt - Đường Phù - 
Thiên Quan - Hóa Quyền ■ 
Đe Vượng 


Mùi 


Dương Nữ 

Năm Giáp Thìn, tháng 9, 
ngày 10, giờ Ngọ 
Mệnh Phú Đăng Hỏa 
Môc Tam Cuc 


Sửu 


Dần 


Ngọ 


Tỵ 


Thìn 


Mão 


TỬ TỨC 
Thiên Tướng (Đ) 


Quả Tú - Phá Toái - Đà La 
- Lực Sỹ - Phúc Đức - 
Thiên Khôi - Thiên Đức - 
Thai 


33 


TÀI BẠCH 
Cự Môn (V) 


Bạch Hô - Thanh Long - 
Tả Phù - Ân Quang - Thai 
Phụ - Dưỡng 


43 


QUAN LỘC 


Phi Liêm - Quan Phù - 
Hỏa Tinh - Long Trì - 
Phong Cao - Thiên Tài - 
Thiên Thọ - Lâm Quan 


Triệt 


NÔ BỘC 
Thiên Phủ (B) 


Tử Phù - Thiên Riêu - 
Thiên Thương - Lưu Hà - 
Tấu Thư - Tam Thai - 
Nguyệt Đức - Thiên Y - 
Đào Hoa - Thiên Phúc - 
Quan Đới 


THIÊN DI 
Thái Âm (M) 

Tuế Phá - Thiên Hư - Địa 
Võng - Tướng Quân - Văn 
Khúc - Quốc Ân - Mộc 
Dục 

63 


TẬT ÁCH 

Liêm Trinh (H) 

Tham Lang (H) 

Tiểu Hao - Thiên Sứ - 
Long Đức - Hồng Loan ■ 
Hóa Lộc - Tràng Sinh 


53 


Mệnh: Xương, Kỵ, Linh, Cái, Phục, Khúc, Tướng, Mộc, Hỏa - Nô Bộc: 
Đào, Riêu. Rất thông minh nhưng rất dâm đãng. 

Gốc đại hạn (43-52). Lưu niên tiểu hạn năm Dần có Cơ, Tang, Hổ, Xương, 
Khúc, Kỵ, Hỏa Linh. Lưu đại hạn năm 47 tuổi có Không, Kiếp, Sát, Hình, Song 
Hao, Thương, Sứ, Hồng, Đào, Hỷ, Riêu, Đà, Lực, Cô, Quả, Liêm, Tham. Lưu 
Thái Tuế năm Dần tại cung Phu Quân, năm Canh Dần (1950) 47 tuổi phá sản, 
bị hãm hiếp, chồng bị quân Pháp bắn chết. 


- 274 - 


Vân Đăng Thải Thứ Lang 

6.4. Lá số thứ tư 


Tử Vi đâu sô tân biên 


TẬT ÁCH 

Thiên Phủ (Đ) 

Điếu Khách - Thiên Sứ - 
Thiếu Dương - Tướng 
Quân - Quốc Ản - Địa Giải 
- Thiên Tài - Thiên Mã - 
Thiên Phúc - Bệnh 

53 

Triêt 

TÀI BẠCH 

Thiên Đồng (H) 

Thái Âm (H) 

Tiểu Hao - Trực Phù - Văn 
Khúc - Thiên Khôi - Thiên 
Giải - Thiên Trù - Hóa 
Khoa - Suy 

43 

TỬ TỨC 

Vũ Khúc (M) 

Tham Lang (M) 

Thái Tuế - Thiên Hình - 
Hỏa Tinh - Thanh Long - 
Tam Thai - Bát Tọa - Hoa 

Cái - Đe Vượng 

33 

PHU THÊ 

Thái Dương (H) 

Cự Môn (Đ) 

Cô Thần - Kiếp Sát - Hóa 

Kỵ - Thiên Không - Đà La 
- Lực Sỹ - Thiếu Dương - 
Văn Xương - Hồng Loan - 
Thai Phụ - Hóa Quyền - 
Hóa Lộc - Lâm Quan 

23 


Hợi 

lz 

Sửu 

Dần 


THIÊN Dl 

HUYNH ĐỆ 

Thiên La - Quả Tú - Lưu 

Hà - Tấu Thư - Phúc Đức - 
Thiên Đức - Phong Cáo - 
Tử 

63 

Tuất 

Âm Nam 

Năm Tân Mùi, tháng 11, 
ngày 30, giờ Dần 
Mẹnh Lộ Bàng Thổ 
Mộc Tam Cục 

Mão 

Thiên Tướng (H) 

Tang Môn - Địa Không - 
Lộc Tồn - Bác Sỹ - Thiên 

Thọ - Thiên Quan - Quan 

Đới 

13 

NÔ BỘC 

Liêm Trinh (H) 

Phá Quân (H) 

Phi Liêm - Bạch Hố - 
Thiên Thương - Phượng 

Các - Giải Thần - Mộ 

Dậu 

Thìn 

MỆNH VIÊN 

Thiên Cơ (M) 

Thiên Lưong (M) 

Quan Phủ - Địa Võng - 
Kình Dương - Thiếu Âm - 
Mộc Dục 

3 


Thân 

Mùi 

Ngọ 

Tỵ 



Tuần 

QUAN LỘC - THÂN 

ĐIỀN TRẠCH 

PHÚC ĐỨC 


PHỤ MẪU 

TửVi(B) 

Thất Sát (V) 

Hỷ Thần - Long Đức - Tả 

Bệnh Phù - Tuế Phá - 

Đại Hao - Tử Phù 

Linh 

Phục Binh - Quan Phù - 

Phù - Thiên Qúy - Thiên 

Thiên Hư - Phá Toái - Địa 

Linh - Hữu Bật 

Ân 

Thiên Khốc - Thiên Riêu - 

Việt - Đường Phù - Thiên 

Hỷ - Tuyệt 

Kiếp - Thai 

Quang - Nguyệt Đức - Đào 
Hoa - Lưu Niên - Dưỡng 

Long Trì - Thiên Y - Đẩu 
Quân - Thiên Mã - Tràng 

Sinh 


Mệnh: Cơ, Lương, Tuần án ngữ, Triệt xung chiếu. Thiếu thời rất lao khổ, 
không thể sống lâu được, chỉ có tu hành mới được hưởng phúc thọ. 


Gốc đại hạn (23-32) có Cự, Nhật, Xương, Kỵ, Đà, Sát, Lực Hổng, Không, 
Tuyệt, Lưu, Tử, Linh, Cô, Quả. Lưu niên tiểu hạn năm Tỵ có Tử, SáL Phục, 
Đẩu, Khốc, Phủ, Tướng, ấn, Mã, Hổ, Hình, Phi, Hỏa, Thương, Sứ. Cung nhập 
hạn có Tuần án ngữ, Triệt xung chiếu. Lưu Thái Tuế năm Tỵ tại cung Tật Ách, 
nẳm Qúy Tỵ (1953) 23 tuổi tử trận tại làng Quần - Phương Hạ - Nam Định. 

- 275 - 


Người đánh máy văn bản: Không biết 
Tạo ebook: nguyenbahuy 
3 / 11/2014 


-HẾT- 


